LIN - 


NÄRADA -¿ 


2 


NARADA 
Maha Thera 


TÁI SANH 


Dịch giả: PHẠM KIM KHÁNH 


HỌI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 
PHẬT LỊCH 2511 (1967) 


3 


14 tháng 7 d.1 là ngày lễ sanh nhựt thứ 69 của Đại 
Đức NARADA Maha Thera. 

Đối với nhóm đệ tử xa gân của Ngài ở Việt Nam, đây 
là một duyên lành vì lần này là lần thứ mười Ngài qua hoằng 
dương Phát Pháp tại xứ ta, lại cũng ngay thời gian này 
chúng ta được đến chúc thọ Ngài. 


Ân đức của Ngài đã khai hóa và từ từ dắt dẫn chúng 
tôi trên đường í học thật là vô lượng. Chúng tôi không biết 
làm thế nào đền đáp ân sâu nghĩa rộng áy. 


Nhân được Ngài hoan hỉ cho phép, chúng tôi ty sức 
tùy duyên cố gắng phiên dịch và chung cùng ấn tổng thiên 
sách nói về “TÁI SANH "trong quyển “The Buddha and His 
Teaching ” của Ngài, xuất bản cách đây vài năm. 


Hôm nay quả phúc đã viên thành như ý nguyện, 
chúng tôi xi kính cân dâng lên Ngài nhân một ngày sanh 
nhựt, gọi là chút lê mọn của tâm thành. 

Câu xin oai lực Tam Bảo gia hộ Ngài luôn luôn pháp 
thê được an khang. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


4 


THAY LỜI TỰA 


.. Toàn thê trong bao nhiêu bài giảng cũng như trong 
những sách của Ngài viết ra, Đại Đức Nãrada luôn luôn dùng 
danh từ “Tái Sanh” (Rebirth, dịch ngay phạn ngữ 
Punabbhava) chớ không bao giờ Ngài dùng danh từ “Đầu 
Thai” như người đời thường hay dùng khi lẫn lộn điểm ấy 
trong giáo lý nhà Phật với thuyết “Linh hồn di thể” hay 
“Luân Hồi” (Métempsychose). Đây là một điểm vô cùng quan 
trọng mặc dầu chỉ là vấn đề danh từ. 


Tái sanh khác biệt với đầu thai như không với có. Đầu 
thai có nghĩa là đặt thai vào. Cái thai ấy là một đơn vị đơn 
thuần hay không đơn thuần, nhưng theo chỗ hiểu thông 
thường, nhứt định nó phải mang theo một “linh hồn”, là một 
đơn vị đơn thuần. Linh hồn này ví như một người ở nhà 
mướn, còn cái nhà là xác thân. Nhà ở lâu năm phải hư sập 
(xác thân bị hoại diệt), người ở nhà mướn dọn qua căn nhà 
mới (đầu thai) và cứ vậy mãi mãi. Đáng này Phật Giáo không 
nhìn nhận có cái gọi là linh hồn kế như một đơn vị đơn thuần 
có cá biệt và bất khả phân. Phật Giáo chỉ biết có một diễn 
biến liên tục từ vô lượng tâm thức kết thành giòng nghiệp mà 
thôi, cũng như không nhìn nhận một cái xác thân trước sau là 
một mà chỉ thấy một hiện tượng diễn biến liên tục, thay đổi 
không ngừng, từ có ra không, từ không ra có. Danh như sắc, 
sắc như danh, đều nằm trọn trong lý vô thường. Đó là sự thê 
và thực trạng của vạn hữu. Không có cái gì là không cấu tạo, 
không có cái gì là thường còn, là không biến đổi, xê dịch. Vô 
lượng tâm thức kế tiếp nhau cuộn chảy trong thời gian, trên 
một môi trường cũng luôn luôn biến đổi là thể xác ta, kết 
thành hành động là nghiệp. Có nghiệp mới có sanh, sanh trở 
lại tạo nghiệp. Cứ vậy mãi. Và cứu cánh cuối cùng và duy 
nhứt của giáo lý Đức Phật là chấm dứt giòng chảy lần quần 
đó, chớ không phải đem linh hồn nào đó đi vào nơi nào đó. 


Vậy thì cái mà ta gọi là linh hồn và kế nó như một đơn vị đơn 
thuần đứng trong thể cá biệt của nó, cái hồn ấy đã không có 
từ trước thì ai là kẻ vào ở căn nhà mới như trong thí dụ nói 
trên. Và làm sao nói đầu thai. 


Mặt khác, nếu nói đầu thai, nghĩa là đặt thai vào thì 
chỉ đúng cho một trong bốn loài thai sanh. Còn noãn, thấp và 
hóa sanh, phải tính sao đây? Và như vậy trong lục đạo chỉ có 
người và súc sanh thuộc loại thai sanh mới được đầu thai, còn 
phi ra thì làm sao? 


Danh từ “Tái Sanh” chỉ rõ là sanh trở lại, trở lại trong 
ba giới, bốn loài, sáu nẻo, thiết tưởng là danh từ đúng lý và 
đúng nghĩa của Giáo lý nhà Phật hơn. Trong những trang sau 
đây Đại Đức Nãrada sẽ chỉ rõ cho ta thế nào là tái sanh. 


Chúng tôi hẵn biết rằng ít ai lẫn lộn hai danh từ “đầu 
thai” và “tái sanh” khi đề cập đến giáo lý của Đức Phật. Như 
vậy thì những dòng chúng tôi vô lý nhắc lại trên đây là quá 
thừa. Dầu sao chúng tôi rất e ngại rằng thói quen và từ ngữ 
lắm khi cũng quan trọng. Nó có thể làm lệch cả ý thức của 
mình. 


HÒ ĐẮC THĂNG 
Mùa Hạ Định Mùi 


6 


MỤC LỤC 

0š. 4£9)0i80/. %7... ẽ.ẽ.ẽ 4 
KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SÔNG...........................- + + c+scsessEezsse2 7 
VÌ SAO TIN CÓ TÁI SANH?.......................- - 2z se se se es+sesesss 18 
NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH GIẢI THÍCH NHỮNG GÌ? 

CC .ố..ốố  ẽẽẽốẽ ẽ hs. nh 26 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN.........................-- ¿2 + +s£e£eEererersrs 28 
NHỮNG HÌNH THỨC SANH VÀ TỬ........................-¿¿-s2 4l 
CẢNH GIỚI CỦA CHÚNG SANH.........................- ¿2 2 s52 44 
HIỆN TƯỢNG TỬ SANH ........................ 2-2 s+s+E+E2£ExE+EzErzvrs 52 
CÁI GÌ ĐI TÁI SANH?....................... ¿S2 se set +s£eEsEsEsesssssesez 59 
TRÁCH NHIỆM TINH THÂN .....................--- + 2 c2seze+z+zszs 73 
NGHIỆP CHUYÉN LÊN VÀ NGHIỆP CHUYỀN XUÔNG 

` ỐC.  ố ố.ốẽ th ẽ 76 
VẤN ĐÈ NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH ĐÓI VỚI NGƯỜI 

45167811/6p$ 7m... 83 


THUYEÉT TÁI SANH DƯỚI MẮT NHỮNG TRIÉT GIA. §5 


KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SÓNG 


“Hởi các đệ tử, bước đâu của cuộc hành trình xa 
xôi này thật không thể quan niệm được. Chúng 
sanh bị bao trùm kín mít trong lớp Vô Minh và bị 
đây Ái Dục trói buộc chặc chẻ. Không thể khám 
phá được khởi điển của cuộc luân chuyển triển 
miên, cuộc hành trình vô định ”. 


SAMYUTTA NIKAYA 


Đối với người Phật tử, tái sanh không phải là một lý 
thuyết suông mà là một sự kiện có thể chứng minh bằng 
những trường hợp hiển nhiên đã xảy ra. Thuyết tái sanh là 
giáo lý căn bản của Phật Giáo mặc dầu mục tiêu cuối cùng 
của Phật Giáo là Niết bàn — sự chấm dứt tái sanh — có thể 
thành đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại. Lý tưởng của 
chư vị Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo, và giáo lý về con đường giải 
thoát cũng đều đặt nền tảng trên thuyết tái sanh. 


Những văn kiện lịch sử trong tư tưởng nhân loại có 
ghi nhận rằng thuyết luân hồi, xem như sự chuyền sinh linh 
hồn hay đầu thai, đã được các triết gia như Pythagore, Platon, 
các thi hào như Shellev, Wordsworth và nhiều nhân vật khác 
ở phương Đông cũng như phương Tây chấp nhận. 


Ta không nên lẫn lộn giáo lý tái sanh của Phật Giáo 
với thuyết chuyền sinh linh hồn hay đầu thai của một vài hệ 
thống tín ngưỡng khác bởi vì Phật Giáo không nhìn nhận có 
sự chuyền sinh của một linh hồn trường cửu do một Thần 
Linh tạo ra hay phát xuất từ một Đại Hồn (Paramäãima). 


Chính nghiệp, tức hành động, tạo điều kiện để tái 
sanh. Nghiệp quá khứ tạo điêu kiện đê tái sanh trong kiệp 
hiện tại. Nghiệp hiện tại phôi hợp với nghiệp quá khứ, tạo 


điều kiện đê tái sanh trong kiệp vị lai. Hiện tại là con đẻ của 
quá khứ và trở nên cha mẹ của tương lai. 


Hiện tại là một sự thật hiển nhiên, không cần phải 
chứng minh. Quá khứ được ghi nhận trong trí nhớ hay một 
nơi khác như báo chí, sách vở v.v... và ý niệm tương lai căn 
cứ trên những kế hoạch đặt trước, những suy luận, những 
toan tính sẽ thực hiện. 


Nếu ta quả quyết rằng có quá khứ, hiện tại và tương 
lai thì tức nhiên ta phải đứng trước một vấn đề: Nguồn gốc 
cuối cùng của đời sống là gì? Khởi điểm của đời sống ở chỗ 
nào? 

Để giải đáp, có luồng tư tưởng chủ trương răng 
nguyên nhân đầu tiên của đời sống là một nguyên lý, một 
năng lực của vũ trụ hay một Thần linh toàn năng. Một luồng 
tư tưởng khác không nhận có nguyên nhân đầu tiên vì theo 
kinh nghiệm chung, trong chuỗi dài Nhân và Quả, nhân sanh 
quả, quả trở thành nhân, mãi mãi liên tục như thế ta không 
thể quan niệm một khởi điểm. 


Theo luông tư tưởng thứ nhât thì đời sông có một 
khởi điêm. Hệ thông thứ nhì chủ trương không có khởi điểm. 
Theo sự nhận xét của một vài nhân vật, quan niệm cho răng 
mọi vật phải có một nguyên nhân đâu tiên cũng vô lý như ta 
quan niệm có hình tam giác mà tròn. 

Ta có thê quan niệm răng đời sông phải bắt đầu trong 
một quá khứ vô định nào và cái khởi điêm ây tức là Tạo Hóa. 

Trong trường hợp ây không có lý do nào ta không thê 
nêu lên thêm một câu hỏi: “Còn nguyên nhân nào sanh ra Tạo 
Hóa?” 

Trong những môn phái chủ trương có nguyên nhân 
đâu tiên có rât nhiêu quan điểm khác nhau. Nhiêu giáo chủ và 


10 


triết gia đã dùng danh từ khác nhau như Paramätma, Brahma, 
Isvara, Jehovah, Thượng Đề, Đắng Toản Năng, Allah, Đức 
Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đắng Tạo Hóa, Luật Tuần Hườn, 
Nguyên Nhân Vô Nhân, Bản Thẻ Thần Linh, Pakati, Padhãna 
V.V... 


Theo Ấn Độ Giáo, tất cả những Atma hay linh hồn 
đều phát sanh từ Đại Hồn (Parzmäimna) và từ kiếp này đầu 
thai sang kiếp khác, đến chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều 
kiện để nhập trở về Đại Hồn. Ta có thể nêu lên một câu hỏi: 
“Vậy linh hồn (Atma) Ấy, đã nhập vào Đại Hồn, có còn phải 
xuất ra Đại Hồn nữa đề đầu thai không?” 


Cơ Đốc Giáo chủ trương có nguyên nhân đầu tiên. 
Nguyên nhân â Ấy. là Đắng Thượng Đề Toàn Năng và mọi việc 
trong đời sống đều đo nơi ý muốn của Ngài. 


Khi đề cập đến vấn đề này Schopenhauer viết: 


“Người nào tự cho rằng mình được sanh ra từ hư 
không phải nghĩ rằng mình sẽ trở thành hư không. Như vậy, 
trước đời sông đã có một quá khứ vô tận, rồi một tương lai 
vô tận lại bắt đâu, và xuyên qua cả quá khư, hiện tại và 
tương lai ấy mình không bao giờ ngừng sống. Thật là một ý 
nghĩ quái dị. 

“Hơn nữa, nếu cái sanh là khởi điển tuyệt đối thì cái 
chết tức nhiên phải là sự chấm dứt tuyệt đối. Sự quả quyết 
rằng con người từ hự vô sanh ra bắt buộc phải dẫn đến kết 
luận rằng sau cái chết thì tuyệt đối không còn gì nữa. ” 


Spencer LewIs cũng có vIêt: 


“Theo những nguyên tắc Thân Học, con người được 
sanh ra một cách độc đoán, không được thăm dò ý kiến trước 
khi sanh và khi ra đời không có phước báu cũng không tội lỗi, 
không sang, không hèn, từ bước đầu tiến trình của kiếp sống 


11 


đến hơi thở cuối cùng. Không ai cân biết đến những ý nguyện, 
những trớc vọng, những điều mong mỏi, những mục phiêu 
tranh đấu hay những lời nguyện với tắt cả lòng thành của 
một cá nhân. Đó là tính cách tiền định của thuyết Thân Học. 


“Giáo thuyết chủ lrương rằng tất cả nhân loại đêu tội 
lỗi từ lúc sanh và tội truyền kiếp ấy gây nên do một lỗi lầm 
của Adam là một sự thách đồ công lý, tình thương, lòng từ ái 
và tính cách vô ft vạn năng ”. 


Ông Huxley nói: 


“Nếu chúng ta nhận định rằng có một nhân vật nào 
CỔ tình tạo nên cải vũ trụ kỳ lạ này và làm cho nó sống động 
thì theo ý tôi, rõ ràng nhân vật ấy không phải là từ thiện và 
công bình mà theo sát nghĩa của danh từ, nhân vật ấy lại còn 
ác ý và bắt công. ” 

Theo ông Einstein: 


“Nếu nhân vật ấy là toàn năng, tức nhiên mỗi điều gì 
xảy ra, mỗi hành động, tư tưởng của con người, mỗi cảm 
giác và nguyện vọng của con người đêu do Ngài; vậy thì làm 
sao ta có thể nghĩ rằng con người bị bắt buộc phải chịu trách 
nhiệm về những hành động và tư tưởng mình trước một Đẳng 
Toàn Năng? 


“Khi ban bố ra những hình phạt và phần thưởng thì 
chính nhân vật áy, trong một giới hạn nào, cũng tự xử lây 
mình. Làm sao sự kiện này có thê phù hợp với lòng từ thiện 
và đức tánh chánh trực mà ta gán cho Ngài? ” 

Theo Charles Bradlaugh: 

“Sự hiện hữu của tội lỗi trong thế gian là một trở 
ngại khủng khiêp cho những người tin theo chủ nghĩa hữu 
thân. Đau khổ, khốn cùng, tội ác, bân cùng đối chiếu với lòng 
bác ái vĩnh cửu và thách đồ một câu trả lời về những lời 


12 


tuyên bố của vị Thần Linh được xem như Toàn Thiện, Toàn 
Trì và Toàn Năng ””. 

Khi đề cập đến vấn đề Thượng Đề và nỗi khổ đau của 
nhân loại, Giáo Sư J.B.S Haldane viết: “Có hai lẽ, hoặc đau 
khổ là điều kiện tắt yếu để con người cải thiện tâm tánh mình, 
hoặc Thượng Đề không phải Toàn Năng. ” 


“Có người đau khổ ít nhưng tâm tánh thật sự tốt nhờ 
được diễm phúc, sanh vào nhà có gia giáo. Sự kiện này đánh 
đồ lẽ thứ nhất. Về điểm thứ nhì, nếu ta quy tựu trách nhiệm 
về một vị Thần Linh T: oàn Năng tức nhiên vị này có thể tạo 
nên mọi việc theo ý muốn. Một đàng khác nếu quan sát vũ trụ 
toàn diện ta sẽ thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai ”. 


Trong một lúc tuyệt vọng, thi hào Lord Tennyson thời 
xưa cũng đã phản đối Thượng Đề là nhân vật từng nói, như 
có phi trong tập Isaiah, “7a fqo hòa bình và tội lỗi ”. (Isaiah 
XXV,7) 


Những tác giả độc đoán thời xưa đã phán rằng 
Thượng Đề tạo con người theo hình ảnh của mình. Một vài tư 
tưởng gia hiện đại, trái lại nói rằng chính con người tạo 
Thượng Đề theo hình ảnh của mình. 


Với sự trưởng thành của nền văn hóa nhân loại, quan 
niệm của con người về Thượng Đế cũng lần lần được cải 
thiện. Hiện nay có một khuynh hướng thay thế Thuợng Để 
hữu ngã bằng một Thượng Đề vô ngã. 


Dầu sao ta không thể quan niệm một nhân vật tương 
tợ, biết tất cả mọi việc và có mặt ở khắp mọi nơi, một kết tỉnh 
của tất cả những gì tốt đẹp ở trong hay ở ngoài vũ trụ. 


Khoa học hiện đại cũng cô găng theo sát vân đề với 
sự hiệu biệt hệ thông hóa có giới hạn của mình. Theo khoa 
học, ta là sản phâm trực tiêp của tinh trùng và minh châu của 


13 


cha mẹ. Nhưng khoa học không giải thích thỏa đáng phần 
tâm linh là thành phần vô cùng quan trọng hơn thân vật chất 
trong guồng máy phức tạp của con người. Trong khi quả 
quyết “omne vivum ex vivo”, tất cả đời sông đều do đời sông 
sanh ra, khoa học cũng: chủ trương rằng tâm và sự sống sanh 
ra từ chỗ không có sự sông. 


Theo quan điểm khoa học, chúng ta được sanh ra đây 
hoàn toàn là do nơi cha mẹ. Vậy trước đời sống của ta bắt 
buộc phải có đời sống của cha mẹ ta v.v... do đó, trước đời 
sống có đời sống, mãi mãi đến nguyên sanh chất 
(protoplasme) đầu tiên. Nhưng đến đây khoa học không thể 
giải thích do đâu có nguyên sanh chất đầu tiên ấy. 


Trước vấn đề khởi thủy của đời sống, thái độ của Phật 
Giáo như thê nào? 


Trước tiên, ta phải nhận định rằng Đức Phật không 
khi nào có ý muốn giải quyết tất cả những vấn đề luân lý và 
triết lý của nhân loại. Đức Phật không hề đề cập đến những 
vấn đề nào không hướng về sự cải thiện con người hay vê sự 
giải thoát. Đức Phật cũng không đòi hỏi ở tín đồ một đức tin 
mù quáng, về nguyên nhân đầu tiên của đời sống cũng như về 
các vấn đề khác. 


Thuở nọ, có một vị tỳ khưu tên Mãlunkyaputta cảm 
thấy. lối tu giải thoát từ bậc của Đức Phật rất chậm chạp nên 
ân cần đến bạch với Đức Phật rằng Ngài chưa hề đề cập đến 
nguồn gốc của đời sống và nếu Ngài không giải thích liền 
điểm ấy thì thầy sẽ từ bỏ đời tu sĩ để hoàn tục. Vị tỳ khưu nói: 


— “Bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết này chưa được Ngài 
giải thích rã ràng mình bạch. Ngài đã dẹp vấn đề ấy qua một 
bên không dạy đến. Thế gian có vĩnh cửu không, thể gian có 
giới hạn hay vô tận? Nếu Đức Thể Tôn giải rõ những điêu ấy 


14 


con sẽ tiếp tục đi theo Ngài để sống đời tu sĩ thanh cao. Nếu 
không, con sẽ từ bỏ Ngài. 


“Nếu Đức Thé Tôn biết chắc rằng thế gian là vĩnh cửu thì xin 
Ngài giải thích mình bạch cho con rằng thể gian là vĩnh cửu. 
Nếu Đức Thể Tôn biết chắc rằng thế gian không vĩnh cửu, xin 
Ngài giải rõ cho con rằng thế gian không vinh cửu. Chắc 
chắn rằng trong trường hợp "iây, đối với người không hiểu 
biết và không giác ngô thì điều đáng làm hơn hết là phải nói 
rằng “tôi không biết, tôi chưa giác ngô”. 


Đức Phật thản nhiên, chậm rãi hỏi vị tỳ khưu lầm lạc 
kia có phải ông ta xuât gia đi tu với mục đích là đê giải quyêt 
những vân đê tương tợ như thê không? 


— Bạch Đức Thể Tôn không. 

Đức Phật mới khuyên vị tỳ khưu không nên lãng phí 
thì giờ và năng lực trong những việc chỉ làm chậm trễ sự tiễn 
bộ tinh thần của mình. Ngài dạy: 

— “Này Malunkyaputta, kẻ nào nói rằng “ta quyết không xuất 
gia theo Đức Như Lai để sống đời đạo hạnh trước khi Ngài 
giải rõ cho ta điều ấy”, kẻ ấy sẽ chết trước khi nghe Như Lai 
giải thích. 

“1h dụ có người kia bị bắn sâu vào mình một mũi tên có tẩm 
thuốc độc. Bạn bè thân quyến chạy đi tìm lương y để cứu 
chữa và trong lúc ấy bịnh nhân nói: “Tôi sẽ không cho ai rút 
mũi tên này ra trước khi được giải thích tận tường VỀ nguồn 
sốc của mũi tên, người nào bắn tôi, bản chất của mũi tên là 
thế nào v.v... ”, người ấy sẽ chết trước khi được nghe giải 
thích. 

“Cũng cùng thế ấy, kẻ nào nói: “Tôi sẽ không theo Đức Như 
Lai để sống đời tu sĩ trước khi Ngài giải rõ cho tôi thế gian 
có vĩnh viễn hay không, thế gian có giới hạn không, hay là vô 
tận... ”, kẻ ấy sẽ chết trước khi được nghe Đức Thể Tôn giải 
thích. 


15 


“Nếu tin rằng thế gian là trường tôn vĩnh cửu, chính sự tin 
tưởng ấy có phải là đời sống đạo hạnh của bậc tu sĩ không? 
— Không. 

“Nếu tin rằng thể gian không trường tôn vĩnh cửu, chính sự 
tin tưởng ấy có phải là đời sống đạo hạnh của bậc tu sĩ 
không ? 

— Bộ 

“Tuy nhiên, dâu din rằng thế gian là vĩnh cửu hay không, 
vẫn có sự sanh, vẫn có lão, vẫn có tử. Chấm dứt sanh lão 
bệnh tử chính là điều mà Như Lai hằng giảng giải. 
“Này Malunkyaputta, Như Lai không hê nêu lên vấn đề thế 
gian có vĩnh cửu hay không, thể gian có giới hạn hay vô tận. 
Tại sao? Bởi vì những điều ấy không tạo ích lợi, không thể 
làm nên tảng cho đời sống đạo hạnh, không chấm dứt sân 
hận, phiên não, không dẫn đến sự dập tất, sự yên tịnh, trí tuệ, 
sự giác ngộ hay là Niết Bàn. Vì vậy Như Lai không đề cập 
đến vấn đê ấy”. 

Theo Phật Giáo, chúng ta sanh ra từ cái bào thai hành 
động (Kammayoni). Chính hành động hay nghiệp của ta trong 
quá khứ là cái bào thai nuôi dưỡng và tạo điều kiện để tái 
sanh. Cha mẹ cầu hợp nên tảng vật chất. Như vậy, trước 
chúng sanh có chúng sanh. Trước một chúng sanh trong kiếp 
hiện tại phải có một chúng sanh trong kiếp quá khứ. Lúc thọ 
thai, chính Nghiệp tạo điều kiện cho thức đầu tiên làm nguồn 
sống cho thai bào. Chính nghiệp lực vô hình, phát sanh từ 
kiếp quá khứ, tạo ra những hiện tượng tâm linh và những 
hiện tượng sinh khí trong một hiện tượng vật chất sáng có 
(tỉnh trùng và minh châu của cha mẹ) để gồm đủ yếu tố — tam 
nguyên — cầu thành con người. 

Đề cập đến vấn đề thọ thai, Đức Phật dạy: 

“Nơi nào có ba yếu tô ấy phối hợp lại là mẫm sống 
phát sanh. Nếu cha và mẹ gặp nhau mà không nhằm thời kỳ 
thọ thai của mẹ và không có một chúng tử (Gandhabba) thì 


16 


không có mâm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau trong thời kỳ thọ 
thai của mẹ mà không có sự phối hợp của chúng tử 
(Gandhabba) thì cũng không có mâm sống. Nếu cha mẹ gặp 
nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và có mội chúng tử thì có 
mâm sống, do sự phối hợp của ba yếu tố. “(Trung A Hàm 
Majjhima Nikaya Mahãtanhasamkhaya, số 38). Gandhabba ở 
đây không có nghĩa là “một vị trời mà người ta cho rằng có 
bổn phận chứng kiến việc thọ thai” hay một mụ bà, mà chỉ là 
một chúng tử: một yếu tố nồng cốt trong bào thai. Danh từ 
Gandhabba chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt này thôi. Ta 
không nên lầm lẫn với một linh hồn trường cửu. 

Có sự tái sanh ở chỗ này tức nhiên phải có một chúng 
sanh chết ở một nơi nào khác. Nói một cách chính xác, cái 
sanh của một chúng sanh hay là sự phát sanh của ngũ uân 
(khandhãnam patfubhavo) hay là những hiện tượng tâm vật lý 
trong kiếp hiện tại chuyên tiếp liền theo cái chết của một 
chúng sanh vừa qua đời, cũng giống như ta thường nói, khi 
mặt trời lặn ở một nơi tức là mặt trời mọc ở một nơi khác. 
Câu nói có vẻ bí hiểm ấy có thể rõ ràng và dễ hiểu hơn nếu ta 
hình dung đời sống như một lượn sóng chớ không phải như 
một đường thắng. Lượn sóng bắt đầu nổi lên rồi hạ xuống để 
bắt đầu lượn sóng mới. Tuy hai lượn sóng khác nhau nhưng 
không có một thời gian gián đoạn. Sanh và tử chỉ là hai giai 
đoạn trong một tiến trình. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, sự luân lưu 
bất tận, sanh tử tử sanh của chuỗi dài những kiếp sống gọi là 
luân hồi (samsara), một cuộc đi bất định mãi mãi mà không 
mục đích. 

Nguồn sốc của đời sống là gì? 

Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng giới hạn sự luân 
lưu của những kiếp sống trong vòng luân hồi không thể biết 
được. Chúng sanh vì bị lớp vô minh bao trùm và bị những 
dây ái dục trói buộc, mãi lang thang trong vòng luân hồi. 


17 


Khởi điểm cùa cuộc hành trình xa xôi ấy không thể nhận ra 
được. 

Đời sống tựa hồ như một dòng nước chảy trôi vô cùng 
tận. Ngày nào còn tiếp nhận nước bùa của vô minh và ái dục 
thì dòng đời còn chảy và chỉ ngưng khi nào vô minh và ái dục 
hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy thì không còn tái sanh nữa, 
như trường hợp chư Phật và chư vị A-la-hán. Ta không thể 
xác định khởi điểm của dòng đời của chúng sanh, nguôn gốc 
và lịch trình tiến hóa của vũ trụ. Đức Phật không đề cập đến. 


18 
VÌ SAO TIN CÓ TÁI SANH? 


“Như lai đã nhớ lại nhiêu kiếp sống trong quá 
khứ ””. 
TRUNG A HÀM (MAJJHIMA NIKAYA) 


Vì sao ta tin có tái sanh? 

Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất 
để thuyết minh vấn đề tái sanh. Chính trong đêm Ngài đắc 
quả Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc canh một, Đức Phật đắc 
Túc Mạng Minh là tuệ biết rõ những kiếp quá khứ. 

Ngài nói: 

“Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống, trong quá khứ 
như thế này: trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, bốn, 
năm, mười, hai mươi, đến năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, 
một trăm ngàn v.v... ` (Trung A Hàm, Mahäsaccaka Sutta sô 
36, 1, 248). 

Trong lúc canh hai Đức Phật đắc Thiên Nhãn Minh, 
nhận thấy chúng sanh chết từ kiếp sống này tái sanh vào một 
kiếp sống khác. Ngài chứng kiến cảnh tượng “Kẻ hèn người 
sang, kẻ đẹp người xấu, kẻ hạnh phúc người khốn khổ, chúng 
sanh tiêu diệt và tái sanh, tùy hành vi tạo tác của mỗi người”. 

Đó là những phật ngôn đầu tiên đề cập đến vấn đề tái 
sanh. Những văn tự kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh. 
Những văn tự kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh chứng 
tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn hiểu biết nào sẵn 
có đề giải thích chân lý hiển nhiên ấy. Ngài chỉ dựa trên kinh 
nghiệm và nhận thức của chính Ngài, một nhận thức tuy siêu 
phàm nhưng mỗi người chúng ta đều có thể đạt được nếu ta 
trau đồi rèn luyện đúng mức. 

Trong bài kệ Khải Hoàn (đZna) đầu tiên Đức Phật 
dạy: 


19 


“Xuyên qua nhiều kiếp sống (Anekajäti) Như Lai 
thênh thang đi, đi mãi để tìm người thợ cất nhà này. Khổ não 
thay triển miên sanh tử sanh (dukkhã jäti punapppunam) ”. 

Trong kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamnacakka Sufa), 
bài pháp đầu tiên, Đức Phật đề cập đến chân lý thứ nhì như 
Sau: 

“Chính Ái Dục dắt dẫn chúng sanh đi tái sanh” 
Œ ayam tanhaponobhavikä). 

Và Đức Phật kết luận bài pháp: 

“Đây là kiếp sống cuối cùng của Nhự Lai. Từ đây 
Như Lai không còn tái sanh nữa ”. 

Kinh Trung A Hàm (Majjhima Nikãya) ghi rằng, sau 
khi thành tựu đạo quả, vì lòng thương chúng sanh, Đức Phật 
dùng tuệ nhãn quan sát thế gian trước khi quyết định hoằng 
dương Giáo Pháp. Ngài nhận thấy có những chúng sanh biết 
tội lỗi, sợ tái sanh, sợ phải còn sanh tử tử sanh mãi trong 
vòng luân hồi (øoaralokavajjabhayadassävino). 

Trong nhiều đoạn kinh khác nhau, Đức Phật dạy rõ 
ràng rằng có những kẻ phải tái sanh vào khổ cảnh vì đã sống 
đời tội lỗi nhớp nhơ và có người, nhờ hành thiện, được tái 
sanh vào nhàn cảnh. 

Ngoài những tích chuyện thú vị của Bộ Túc Sanh 
Truyện (2z/aka), là một bộ truyện có một giá trị luân lý quan 
trọng ghi lại tiền kiếp của Đức Phật, kinh Trung A Hàm 
(Majjhima Nikaya) và Tăng Nhứt A Hàm (A4ngutfara Nikãya) 
thỉnh thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá khứ của 
Đức Phật. 

Trong kinh Ghatikara Sutta, Đức Phật cũng thuật lại 
cho Ð.Đ. Änanda răng trong một tiền kiếp, vào thời Đức Phật 
Kassapa, Ngài là Jotipala. Kinh Anathapindikoväda Sutta 
cũng chi răng liền sau khi tái sanh vào cảnh trời, nhà triệu 
phú Cấp Cô Độc (Anathapindika) trở về viếng Đức Phật 
trong một đêm sau. 


20 


Kinh Parinibbãna Sutta ghi rằng một hôm Đại Đức 
Ananda đến bạch với Đức Phật, hỏi thăm về số phận của một 
số người chết trong làng nọ. Đức Phật nhẫn nại diễn tả từng 
người, từng hoàn cảnh. 

Những trường hợp tương tọợ, rất nhiều trong Tam 
Tạng Kinh, chứng tỏ rằng Đức Phật giảng giải giáo thuyết tái 
sanh như một chân lý có thê kiểm soát. 

Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của 
Ngài có nhiều vị tu hành đúng đắn, trau dồi và phát triển trí 
tuệ đúng mức, đã được biết ít nhiều về tiền kiếp của mình 
trong vô lượng kiếp sống. Tuệ giác của Đức Phật vô hạn định. 

Một số người Ấn Độ Rishis, trước thời Đức Phật, 
được nỗi tiếng nhờ những phép. thần thông như thiên nhãn, 
thiên nhỉ, thần . giao cách cảm, viên giác, viên cảm v.v.. 

Mặc dầu khoa học chưa tiến đến mức am hiểu những 
phép siêu thường, theo Phật Giáo, người trau dồi thiền định 
và phát triển tâm lực đầy đủ có thể nhớ được những việc xảy 
ra trong các kiếp quá khứ cũng như ta nhớ lại một việc gì đã 
xảy ra lúc nào trong kiếp sống này. Xuyên qua những người 
ầy, có thể có sự giao cảm trực tiếp với những cảnh giới khác 
bằng tư tưởng và tri giác mà không phải nhờ ngũ quan. 

Cũng có một vài người khác thường, nhất là các em 
bé, do luật phối hợp tư tưởng bất ngờ, sực nhớ lại đoạn nào 
hoặc một vài chỉ tiết trong kiếp quá khứ”. Sách có chép rằng 
Pythagore đã nhớ lại tường tận cái thuẫn mà ông đã dùng 
trong một tiền kiếp, lúc ấy ông vây hãm thành Troie. Trong 
kiếp tái sanh làm Noi 0u, cái thuần ấy vẫn còn để trong 
một đền thờ Hy Lạp. 


L_Cp.Mr j.G. Jennings, The Vedantic Buddhism Of The Buddha. 

? Tạp chí Bosat, tập XIH, số 2, tr.27 

3 William W. Athinson và E.D. Walter trong quyền Reincarnation and the 
Law of Kamma 


21 


Có những em bé nhớ lại kiếp trước, nhờ cách nọ cách 
kia. Đến khi lớn lên thì các em không còn nhớ nữa. 

Do sự thí nghiệm của các nhà tâm linh học trứ danh, 
những hiện tượng ma quỷ, những sự giao cảm giữa hai cảnh 
âm dương, những sự kiện mà ta thường gọi là có một âm linh 
nhập v.v... cũng đem lại một vài tia sáng cho vấn đề tái sanh 

Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã thuật lại 
những kinh nghiệm của mình ở kiếp quá khứ. Cũng có một ít 
người khác, như trường hợp Edgar Casey ở Mỹ quốc, chăng 
những thấy được kiếp trước của người khác mà còn có thể 
chữa được bệnh. 

Những hiện tượng ấy có thể giải thích được bằng sự 
nhớ lại kiếp trước hoặc có một âm linh nhập. Cách giải thích 
thứ nhất có vẻ hợp lý hơn nhưng ta cũng không thể hoàn toàn 
bác bỏ cách giải thích thứ nhì”. 

Bao nhiêu lần tình cờ ta gặp một người trước kia chưa 
từng gặp nhưng trong trí vẫn nhớ hình như đã quen biết đâu 
đây? Bao nhiêu lần ta mục kích một cảnh mà ta chưa từng 
đến nhưng tự nhiên có cảm giác đã quen thuộc một lúc nào? ° 


* Kinh Theragathã ghi rằng một vị Bà La Môn kia “được tín đồ khâm 
phục nhờ mỗi lần gõ móng tay trên một đầu lâu thì biết được người chủ 
của cái đầu lâu ấy bây giờ tái sanh ở đâu”. 

Giáo sư James cũng có nêu lên một vài trường hợp đặc biệt và thú vị 
trong quyển Principles of Psychology. (Xem F.W.H. Myers, Human 
Personnallity and 1s Survival of Bodily Death.) Kinh Thanh Tịnh Đạo ghi 
chuyện một trời nhập vào một cư sĩ (xem The Path of Purity, phần 1, 
tr.48). 

Chính tác giả (Ð.ĐÐ Nãrada) cũng có gặp những người ngồi đồng làm 
trung gian cho giới vô hình chuyên đạt tư tưởng và những người khác bị 
âm linh không tốt nhập vào. Khi ở trong trạng thái mê thì những người ấy 
làm và nói những điều mà thường họ không hề biết đến, và sau khi tỉnh 
lại thì họ cũng không còn nhớ gì hết. 

7 Xem The Many Mansions và The World Within của Gina Germinara. 

5 “Chính những kinh nghiệm tương tợ làm cho Walter Scott ý thức được 
thuyết luân hồi. Khi viết lại tiêu sử của Sir W. Scott trong quyền “Life of 


22 


Trong bổn Chú Giải Kinh Pháp Cú có ghi lại câu 
chuyện hai vợ chồng người kia khi gặp Đức Phật thì quỳ dưới 
chân Ngài Bạch rằng: “Này con yêu dấu, có phải chăng phận 
sự của con là phụng dưỡng cha mẹ lúc tuôi già? Tại sao bấy 
lâu nay con không đến thăm viếng cha mẹ? Đây là lần thứ 
nhất mà cha mẹ gặp lại con.” 

Đức Phật giải thích rằng sở dĩ có sự bộc khởi mối 
thâm tình một cách đột ngột và bất ngờ như vậy là vì trong 
nhiều kiếp sống quá khứ hai ông bà đã làm cha mẹ Ngài và 
Đức Phật dạy: 

%Do nơi sự thân cận quá khứ hay sự thuận lợi hiện tại, 
tình thâm ở thời xa xôi ấy nổi dậy và vượt lên như cảnh sen 
vượt lên mặt nước. ” 

Trên thế gian có những nhân vật cao siêu xuất chúng, 
những bậc toàn giác như Đức Phật. Có thể nào chỉ trong thời 
gian của một kiếp sống mà có thể trau dôi trí tuệ đến mức cao 


Scotf” tác giả Lochart có trích một đoạn trong quyên nhật ký của ông, 
ngày 17/02/1828, như sau: “Tôi chắc chắn rằng tôi không thê nói rõ có 
nên viết ra đây hay không, rằng ngày hôm qua vào giờ cơm chiều, tôi bị 
cái mà tôi gọi là ý thức có những tiền kiếp ám ảnh một cách lạ kỳ, thí dụ 
như một ý nghĩ mơ hồ rằng không có việc gì xảy ra mà ta có thể nói là lần 
thứ nhất. Cũng những vân đề ấy đã được đem ra thảo luận và cũng có 
những người phát biểu những ý kiến y hệt. Sự xúc động mạnh mẽ đến đỗi 
có thê tả như cái mà người ta gọi là một ảo ảnh ở sa mạc và cơn sốt trên 
biển cả.” 

“Bulwer Lyton diễn tả những kinh nghiệm bí ân khó hiểu ấy như một loại 
kỳ lạ thuộc về tinh thần làm cho ta nhớ lại những nơi và những người mà 
ta chưa từng gặp trước kia. Những người theo học thuyết của Platon giải 
thích rằng đó là những tâm tranh đấu và bất thỏa mãn từ kiếp sống trước 
bây giờ nồi lên.” H.M. Kitchener. The Theory of Reincarnation tr.7. 

Chính tác giá (Đ.ĐÐ Narada) đã có gặp vài người nhớ lại từng đoạn đời 
sống của họ trong kiếp trước. Tác giả cũng có gặp một bác sĩ trứ danh ở 
Âu Châu có thê thôi miên người khác và làm cho họ nhớ lại tiền kiếp. 

7 Xem Buddhist Legend quyền 3, tr.108. 


23 


siêu toàn thiện như vậy chăng? Có thể nào có sự tiễn hóa đột 
ngột như vậy chăng? 

Ta giải thích thế nào về trường hợp của những nhân 
vật như Đức Không Tử, Panini Buddhaghosa, Homère, 
Platon và những hạng thiên tài xuất chúng như Kalidasa, 
Shakespeare, những thần đồng như Ramanujan, Pascal, 
Mozart, Beethoven v.v... ? 


Các bậc cao siêu xuất chúng như vậy, đĩ nhiên đã trải 
qua nhiều kiếp sống cao thượng trong quá khứ và đã từng 
thâu thập những kinh nghiệm tương tợ. Phải chăng là sự ngẫu 
nhiên hay là hoàn cảnh thuận lợi đã đưa các vị ấy vào trong 
gia đình họ? 


Trường hợp các thần đồng hình như cũng tạo nên 
những thắc mắc cho các nhà khoa học. Vài nhân vật trong 
giới Y Khoa giải thích rằng những hiện tượng như thần đồng 
phát sanh do sự phát triển khác thường của những hạch tuyến 
như hạch màn mũi, từng quả tuyến và hạch thận tuyến. 
Nguyên nhân của sự phát triển khác thường ấy trong vài cá 
nhân nhất định cũng có thể là nghiệp quá khứ. Tuy nhiên chỉ 
vì một vài hạch tuyến phát triển khác thường, làm sao 
Christian Heinecken có thê nói chuyện được ngay vài tiếng 
đồng hồ sau khi sanh, đọc lại nhiều đoạn trong Thánh Kinh 
lúc lên một, trả lời được những câu hỏi về địa dư lúc lên hai, 
nói được tiếng Pháp và tiếng La Tinh lúc lên ba và khi lên 
bốn đã theo học các lớp triết. Nếu chỉ có một vài hạch tuyến 
phát triển khác thường thì làm sao John Stuart MiI có thể đọa 
chữ Hy lạp lúc mới ba tuổi, làm sao Macaulay có thê viết Thế 
Giới Sử lúc vừa sáu tuôi, làm sao William James Sidis đọc và 
viết rành chữ mẹ đẻ (Hoa Kỳ) lúc mới lên hai, và đã nói được 
tiếng Pháp, Nga, Anh, Đức và chút ít La Tinh và Hy lạp khi 
lên tám, làm sao Charles Bennet xứ Manchester có thể nói 
được nhiều thứ tiếng lúc mới ba tuổi. Những người không 


24 


phải trong giới khoa học có giải thích được chăng các sự kiện 
lạ lùng ấy? Các nhà khoa học có giải thích được chăng vì sao 
các hạch tuyến ấy lại phát triển khác thường trong một vài 
người mà không phát triển trong người khác hay trong tất cả 
mọi người? Vấn đề thật sự còn chưa được giải quyết. 


Thuyết truyền thống không đủ để giải thích các 
trường hợp thần đồng. “Phải chỉ trong ông bà cha mẹ hay 
trong hàng con cháu các vị ấy cũng có những vị thần đồng, 
dầu kém hơn, thì cũng là những sự kiện để chứng minh 
thuyết truyền thông”. (Ceylon Observer 21-11-1948) 


Đề giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thỏa đáng 
ta phải thêm vào sự truyền thông lý Nghiệp Báo và Tái Sanh. 


Ta có lý do nào để tin rằng chỉ có vỏn vẹn kiếp sống 
hiện tại này mà quyết định được hạnh phúc vĩnh cửu hay là 
cảnh khốn cùng vô tận trong tương lai không? Bao nhiêu có 
găng trong một kiếp sống ngắn ngủi nhiều lắm là 100 năm có 
thể là một sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc đời vĩnh cửu 
không? 


Nếu chúng ta tin có hiện tại và tương lai tắt nhiên 
chúng ta tin có quá khứ. 


Nếu có những lý do để tin rằng có những kiếp sống 
trong quá khứ thì cố nhiên chúng ta không có lý do nào để 
không tin rằng sau khi kiếp hiện tại tạm thời châm dứt chúng 
ta vần tiếp tục sống. 


Chính đời sống quá khứ và vị lai giải thích vì sao 
trong đời, lắm khi người hiền lương đạo đức phải chịu gian 
lao khốn khổ và có những người gian ác bạo tàn lại được giàu 
sang may mắn. 


Chúng ta sanh ra trong trạng thái mà chính hành động 
của ta trong quá khứ đã tạo nên. Nêu trong kiêp hiện tại, mặc 


25 


dầu sống đời sống trong sạch, mà ta gặp phải những điều bất 
hạnh thì ta nên biết răng đó là do nghiệp xâu của ta trong quá 
khứ. Nếu trái lại, mặc dầu sống đời nhơ bân tội lỗi mà ta vẫn 
được an vui hạnh phúc, giàu sang may mắn, thì đó cũng do 
nghiệp tốt của ta đã tạo trong quá khứ. Hành động tốt và xấu 
của ta trong hiện tại cũng sẽ tạo quả ngay khi duyên căn đầy 
đủ. 


26 


NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH GIẢI THÍCH NHỮNG GÌ? 


Nhờ thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh ta có thể giải 
thích: 


I- Vấn đề đau khổ mà chính ta phải chịu trách nhiệm; 

2- Sự chênh lệch tựa hồ như bắt công giữa nhân loại; 

3-_ Sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và những thần đồng; 

4- Tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt thê xác, 
được nuôi dưỡng y như nhau mà lại có những đặc tính 
hoàn toàn khác nhau về mặt tỉnh thần, đạo đức và trí tuệ; 

5- Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền 
thống thì con cái phải giống nhau hết, mà trong thực tế 
thì lại không giống; 

6-_ Tại sao có người có những khiếu đặc biệt; 

7- Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác 
nhau về mặt đạo đức và trí tuệ; 

8- Tại sao trẻ con có những tật xấu tự nhiên như tham lam, 
sân hận, ganh ty; 

9- Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên mà ta đã có 
thiện cảm hay ác cảm; 

10- Tại sao trong mỗi người đều có ngủ ngầm “một kho tang 
đức tánh và một hầm tật xấu”; 

I1-Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở 
thành tầm thường hay kẻ sát nhân bỗng nhiên đổi tánh 
sông như bậc thánh; 

12- Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền từ mà sanh con hung 
ác, trái lại có cha mẹ hung ác mà sanh con hiền từ; 

13- Tại sao theo một đàng thì ta như thế nào trong hiện tại là 
do ta đã như thế nào trong quá khứ và ta sẽ như thế nào 
trong tương lai là do ta như thế nào trong hiện tại, một 
đàng khác thì trong hiện tại ta như thế nào không hoàn 
toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào và trong 


27 


tương lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn tùy nơi 
chúng ta như thế nào trong hiện tại; 

14- Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi tài 
sản sự nghiệp; 

15- Và trên tất cả, thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích 
vì sao có bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn thiện 
như Đức Phật có đầy đủ đức tánh vật chất tinh thần và trí 
tuệ. 


28 


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


“Không thể tìm ra một Tạo Hóa hay một vị Phạm 
Thiên (Brahma) 


“Hay một vị nào khác, làm chủ vòng luân chuyển 
của đời sông (Tháp Nhị Nhân Duyên). 


“Chỉ có những hiện tượng diễn tiến 
“Tùy thuộc nơi những điều kiện mà thôi!” 
THANH TỊNH ĐẠO (VISUDHI MAGGA) 


Tiến trình của sự tái sanh được Đức Phật giải thích 
đây đủ trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paficca Samuppada) 


Paticca là “bởi vÌ ' hay “tùy thuộc nơi”; samuppada là 
“phát sanh” hay “xuất xứ”. Mặc dầu chiếu y theo văn tự, 
danh từ ấy có nghĩa là “phát sanh bởi vì” hay “phát sanh, xuất 
xứ tùy thuộc”, Paticca Samuppäda áp dụng cho trọn công 
thức nhân quả gồm tất cả 12 nhân và quả liên quan với nhau, 
phạn ngữ gọi là Paccaya và Paccayuppanna. 


Nên hiểu phương pháp tương quan của “Thập Nhị 
Nhân Duyên” như sau: 

Bởi vì có A nên B phát sanh, bởi vì có B nên C phát 
sanh. Khi nào không có A tức nhiên không có B. Khi nào 
không có B thì C cũng không có. Nói một cách khác, cái này 
như vây, thì có cái kia; cái này không phải như vây thì cái kia 
không có (ứưmasmin san, idam hofi; Imasimassmin asafl, idam 
na hofl). 


Thập Nhị Nhân Duyên là một bài pháp giảng về tiền 
trình của sự sanh tử chớ không phải là một lý thuyết triết học 
về sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo lý này chỉ đề cập đến vấn đề 


29 


nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, nguồn gốc của sự đau khổ 
và chỉ nhằm mục đích giúp chúng sanh thoát ra khỏi các 
phiền não của đời sống chớ không tìm giải thích những bí ân 
liên quan đến nguồn gốc cùng tột của vũ trụ. 

Pháp Thập Nhị Nhân Duyên chỉ giải thích “sự phát 
sanh của một trạng thái, tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó.” 


Vô minh (4vw///z, tức không nhận định được chân lý 
về sự khổ, nguồn gôc của sự khổ, sự diệt khổ và con đường 
dẫn đến sự diệt khô) là nguyên nhân chánh làm động lực thúc 
đây, chuyên động bánh xe của đời sông. Nói cách khác, Vô 
Minh là không nhận thức thực tướng của vạn pháp hay không 
thâu đáo chân tướng của chính mình. Chính màn Vô Minh 
như lớp mây mù bao phủ, che lâp mọi sự hiêu biệt chân 
chánh (chánh kiêp). 

Đức Phật dạy rằng: 

“Vô Minh là lớp ảo kiến mịt mù dày đặt trong ấy 
chúng sanh quay quân quanh lộn ”. 

Đến khi lớp Vô Minh bị phá tan để trở thành sự hiểu 


biết (giác âm) như trường hợp của chư Phật và chư vị A-la- 
hán thì mọi vấn đề nhân và quả cũng chấm dứt. 


Trong kinh Itivuttaka Đức Phật dạy: 

“Người ta đã tiêu diệt ảo kiến và phá tan lớp tôi tăm 
dày đặc sẽ không còn thênh thang đi mãi nữa. Đồi với người 
ấy không còn vấn đề nhân và quả nữa ”. 

Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành (Samkhar.) phát sanh. 

Phạn ngữ Samkhãrä có rất nhiều ý nghĩa. Vì thế ta 
nên tùy theo trường hợp mà định nghĩa danh từ này. Ở đây, 
Samkhäãra là những tác ý (cefana) thiện (kusala), bât thiện 
(akusala) và không lay chuyên (nen/a) tạo nghiệp. Chính 


30 


nghiệp này sẽ đưa đi tái sanh. Tác ý bất thiện nằm trong 12 
loại tâm vương bắt thiện, tác ý thiện nằm trong § loại tâm đẹp 
(sobhana) và 5 loại tâm thiện trong thiền Sắc Giới 
(rñpajhãna). Tác ý không lay chuyên nằm trong 4 loại tâm 
thiện trong thiền Vô Sắc Giới (arñpajhãng). 


Trong ngũ uân, samkhãrã là danh từ gọi chung 50 
trong 52 tâm sở. Hai tâm sở còn lại là Thọ và Tưởng. 


Những tác ý (cefanä) của bốn loại thánh đạo tâm 
(lokuftara magga ciủfa) hay là tâm siêu thế được coi như 
không phải là Samkhãrä (Hành). bởi vì những loại tâm này 
hướng vệ sự tận diệt Vô Minh. Trí tuệ (paññađ) là thành phần 
chánh yếu trong các loại thánh đạo tâm. Trái lại, trong các 


loại tâm tại thế yếu tố quan trong là tác ý (cefanä). 


Tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm thiện và 
bắt thiện đều nằm trong Hành (Szkhãrä). Những hành động 
tốt hay xấu mà trực tiếp phát nguồn từ Vô Minh hay bị Vô 
Minh gián tiếp làm động cơ thúc đây đều nhất định phải tạo 
Nghiệp nghĩa là có tác động kéo dài thêm cuộc hành trình xa 
xôi trong vòng luân hồi. 


Ngược lại, những hành động (bằng thân, khẩu hay ý) 
hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối, không xuất phát từ tham, sân 
si, nhất định phải thoát ra khỏi vòng phiền não của đời sống. 
Do đó Đức Phật so sánh Giáo Pháp của Ngài như một chiếc 
bè mà chúng sanh có thể nương theo đó để cố gắng vượt qua 
đại dương của đời sống. Những hành động của chư Phật và 
chư vị A-la-hán không thể gọi là Hành (Szmkhãrä) vì các 
Ngài đã hoàn toàn tận diệt Vô Minh. 

Vô Minh chiếm một phần quan trọng trong những 
hành động bất thiện và vẫn có ngủ ngầm trong những hành 
động thiện và bất thiện. Như vậy, cả hai loại hành động thiện 
và bất thiện đều được coi là bắt nguồn từ Vô Minh. 


31 


Tùy thuộc nơi hành, tức là hành động thiện và bất 
thiện trong kiếp vừa qua “Thức Tái Sanh” (paiisandhi 
vinnäna) hay “Tâm nối Liền” phát sanh trong kiếp kế. Gọi là 
Thức Tái Sanh hay Tâm Nối Liền vì chính thức ấy nối liền 
kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Chính là thức đầu tiên trong 
một kiếp của chúng sanh. Trong trường hợp người thì đó là 
thức đầu tiên khi được thọ thai. 


Hiểu một cách chính xác, Thức trong Thập Nhị Nhân 
Duyên là 19 loại tâm hay thức tái sanh (afisandhi vinnana), 
được trình bày rõ ràng trong Vi Diệu Pháp. Tắt cả 32 tâm quả 
Œipäkacia) thọ hưởng trong đời sống vừa qua cũng năm 
trong danh từ ấy. 


Cái bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối 
hợp của thức tái sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. 
Trong cái thức â ấy có ngủ ngầm tất cả những cảm giác đã thọ, 
những đặc tánh và những khuynh hướng riêng biệt trong 
dòng đời đã qua của một cá nhân. 


Thức tái sanh được coi là tinh khiết vì không bắt 
nguôn từ tham, sân, si cũng không xuât phát từ không tham, 
không sân, không s1. 


Danh và Sắc (ø6ãmarñpa) phát sanh cùng một lúc với 
thức tái sanh. 


Hành và Thức (Szmkhãrã và vinnãna) thuộc về hai 
kiêp, quá khứ và hiện tại, của một chúng sanh. Thức và Danh 
Sắc trái lại, cùng phát sanh trong một kiêp sông. 


Danh từ kép Danh Sắc gồm hai hợp tổ “Danh” (phần 
vô hình) và “Sắc” (phần hữu hình) của một chúng sanh. Ta 
nên phân biệt Danh Sắc trong trường hợp “Danh” riêng biệt 
và “Sắc” riêng biệt và trường hợp “Danh Sắc” hợp chung. 
Trong cảnh Vô Sắc Giới chỉ có Danh mà không có Sắc. 


32 


Trong cảnh Vô tâm (asanna) chỉ có Sắc mà không có danh. 
Trong Dục Giới và Sắc Giới cả Danh và Sắc đông phát sanh 
một lúc. 


tứ đại: 


Danh ở đây là ba Uấn: Thọ, Tưởng và Hành; cả ba 
cùng phát sanh một lượt với “thức tái sanh”. 


Sắc là ba lân “mười thành phân”: 


Mười thành phân của thân, mười thành phân của 
giông (nam nữ) và mười thành phân của tâm căn. 


Cũng cùng phát sanh một lượt với thức tái sanh do 
nghiệp quá khứ tạo nên. 


Mười thành phần của thân gồm có bốn nguyên tố gọi 


>> 


SO 1 Cà chi 


9; 


Nguyên tố có tính cách duỗi ra (oa¿hãv¡) đất; 
Nguyên tố có tính cách dính liên hay kết hợp lại 
(ãpo) nước; 

Nguyên tố có tính cách nóng (/¿/o) lửa; 

Nguyên tố có tính cách chuyên động (y0) gió; 
và chuyên hóa („đã rñpa) của bỗn nguyên tô ấy 
là: 

Màu sắc (vanna) 

Mùi (gandha) 

VỊ (rasa) 

Bản chất dinh dưỡng (Ø/ä) 

Sinh khí wiindriya) và 


10. Thân (#ãy4). 

Mười thành phần của giống gồm có 9 nguyên tố đầu 
và thứ 10 là giống (nam hay nữ). Mười thành phần của tâm 
căn (wzihu) gồm có 9 nguyên tố đầu và tâm căn, căn cứ phát 
sanh ra tâm. 


33 


Như vậy ta thấy hiển nhiên rằng ngay từ lúc chúng 
sanh được thọ thai đã có giống (nam hay nữ) rồi. Và chính 
nghiệp quá khứ là nguyên nhân. 

Phạn ngữ Kãya ở đây có nghĩa là phần nhạy, khả năng 

“xúc” của thân (/0asađa). 

Về giống, ngay lúc thọ thai, tuy chưa nở nang đầy đủ 
để lộ ra hình thức nhưng cái khả năng trở thành nam hay nữ 
vẫn tiềm tàng. Cũng như ý căn, căn nguyên xuất phát ra ý hay 
nơi trú ngụ, trụ sở của ý, mà ta giả định là tim hay não, chưa 
thành hình lúc thọ thai. Tuy nhiên khả năng trở thành của ý 
căn vẫn có tiềm tàng. 

Về điểm này ta nên ghi rằng Đức Phật không có chỉ 
rõ nhất định phần nào trong thân là ý căn. Vào thời Ngài còn 
tại tiền, phần đông chủ trương, như kinh Upanishads, rằng 
tim là căn nguyên xuất phát ra ý. Trong kinh Pathãna, Nhân 
Quả Tương Quan, khi để cập đến ý căn, Đức Phật dùng 
những danh từ gián tiếp như “yamrũpam nissãya — tùy thuộc 
nơi phần vật chất ấy” mà không chỉ rõ phần vật chất ấy có 
phải là tim hay não. Tuy nhiên những nhà chú giải như Đức 
Buddhaghosa và Anurudha quả quyết rằng ý căn là tim. Nên 
biết răng Đức Phật không chấp nhận cũng không bác bỏ chủ 
trương phô thông thời bấy giờ cho rằng ý căn là tim. 

Trong thời kỳ thai nghén, Lục Căn của thai bào 
(salayatana) dần dần phát triển từ những hiện tượng tâm vật 
lý gồm tiềm lực vi tế vô tận trở thành guồng máy lục căn vô 
cùng phức tạp. 

Rất giản dị lúc sơ khai, guồn máy con người dần dần 
trở thành vô cùng phức tạp. Những máy móc thường thì trái 
lại, phức tạp lúc mới được phát minh rồi dần dần trở nên giản 
dị, đến đôi lắm khi chỉ dùng sức của một ngón tay cũng đủ 
làm chuyền động một bộ máy vĩ đại. 

Guỗồng máy lục căn của con người vận chuyển tự 
nhiên một cách gân như máy móc, không cân phải có một tác 


34 


nhân nào tương tợ như một linh hồn điều khiển. Mỗi căn 
(nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý) đều có những đối tượng và 
những sinh hoạt riêng biệt. Mỗi đối tượng của lục căn (sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp) chạm với môi căn liên hệ làm 
phát sanh một loại “thức”. Như sắc chạm với nhãn làm phát 
sanh nhãn thức, thính chạm với nhĩ làm phát sanh nhĩ thức 
v.v... Điểm giao hợp liên quan của ba yếu tổ “căn” (giác 
quan), “trần” (đối tượng của giác quan) và “thức” là xúc 
(phassa). Xúc hoàn toàn khách quan. 

Đức phật dạy: 

“Vì có mắt (nhãn) và hình thể (sắc) nên nhấn thức 
phát sanh, xúc là điểm giao hợp của ba yếu tô ấy. Vì có tai 
(nh?) và âm thanh (thỉnh) nên nhĩ thức phát sanh. Vì có mũi 
() và mùi (hương) nên tỷ thức phát sanh. Vì có lưỡi (thiệt) 
và vị (vị) nên thiệt thức phát sanh. Vì có thân (thân) và vát có 
thể sờ mó được (xúc) nên thân thức phát sanh. Vì có tâm ( Ý) 
và có đối tượng của tâm (pháp) nên ý thức phát sanh. Điểm 
giao hợp của ba yếu tô là Xúc (phassa)”. Tập A hàm 
(Samyutta Nikãya) phần ii tr.70. 

- Vậy sự đụng chạm suông không phải là xúc (phassa) 
vì muốn có xúc (phassa) phải có đủ ba yêu tố: đối tượng, giác 
quan và thức (na sangatfimafto eva phass0). 

Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ (veđanđ) phát sanh. 

Nói một cách chính xác, chính Thọ cảm giác một đối 
tượng ấy xúc chạm với giác quan. Chính Thọ thâu nhận quả 
lành hay dữ của những hành động trong hiện tại hay trong 
quá khứ. Ngoài tâm sở Thọ không có một linh hồn hay một 
bản ngã nào hưởng quả lành hay chịu quả dữ. 

Trong tất cả những loại tâm vương đều có tâm sở Thọ. 
Đại khái có ba loại Thọ là thọ lạc (somanassa) hay cảm giác 
hạnh phúc; thọ khỗ (domannassa) hay cảm giác phiền não và 
thọ vô ký (adukkhamasukha) không hạnh phúc cũng không 
phiền não. Hợp với cảm giác đau khổ vật chất (dukkha) và 


35 


VuI Sướng vật chất (sukha) thì có tất cả năm loại cảm giác 
(thọ). Cảm giác vô ký, không vui sướng, hạnh phúc, cũng 
không đau khổ, phiền não, còn có tên là upekkhã mà ta không 
nên lầm lẫn với tâm xả. 

Theo Vi Diệu Pháp, chỉ có cảm giác đau khổ trong một 
loại tâm vương, chỉ có cảm giác vui sướng trong một loại tâm 
vương khác. Có hai loại tâm vương có liên quan đến cảm 
giác phiền não. Ngoài ra, trong 85 loại tâm vương còn lại đều 
có cảm giác hạnh phúc hay vô ký. 


Nên ghi nhận rằng đạo quả Niết Bàn là một hạnh phúc 
không có liên quan gì đến Thọ hết. Đức Phật dạy rằng đạo 
quả Niết Bàn là hạnh phúc cao thượng nhất trong các hạnh 
phúc, nhưng đó không phải là sự thọ hưởng những cảm giác 
vui sướng hay hạnh phúc. Đạo quả Niết Bàn là hạnh phúc 
giải thoát ra khỏi vòng đau khô. 


Tùy thuộc nơi Thọ, Ái phát sanh. 


Cũng như Vô Minh, Ái hay ái dục (ưnhã) rất quan 
trọng. Luyên ái, khao khát, bám bíu, là một vài danh từ 
thường dùng đê phiên dịch phạn ngữ tanhã. 


Có ba loại ái dục là: 


1.. Ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ trần (#ãma tanhä) 

2. Ái dục đeo níu theo những khoái lạc vật chất có 
lên quan đến chủ trương thường kiến 
(bhavafanha). Trong lúc hưởng nghĩ răng những 
khoái lạc ấy trường tô vĩnh cửu. 

3. Ái dục đeo níu theo những khoái lạc vật chất có 
liên quan đến chủ trương đoạn kiến (vibhavafanhä). 
Trong lúc hưởng nghĩ răng tất cả đều tiêu diệt sau 
khi chết. Chết là hết. 


36 


Bhavatanhã có khi được giải thích là sự luyến ái đeo 
níu trong Sắc Giới và Vibhavatanhã là sự luyến ái đeo níu 
trong Vô Sắc Giới. Hai phạn ngữ ấy thường được dịch là ái 
dục đeo níu theo sự sống và ái dục đeo níu theo sự không 
sống. 

Có sáu loại ái dục liên quan đến lục trần (sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc, pháp). Nếu tính có sáu ái dục liên quan đến 
lục trần thì tất cả là mười hai. Nếu tính luôn ái dục trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai thì có tất cả 36. Và nếu tính cả ba 
loại ái dục kế trên thì có 108. 

Đối với người thường trong thế gian, loại ái dục đeo 
níu theo nhục dục ngũ trần phát triển một cách rất là tự nhiên. 
Chế ngự sự khao khát của lục căn thật khó vô cùng. Hai yếu 
t quan trọng và hùng mạnh nhất trong Thập Nhị Nhân 
Duyên là Vô Minh và Ái Dục, hai nguyên nhân chánh làm 
chuyên động bánh xe luân hồi. Vô Minh là nguyên nhân 
trong quá khứ tạo điều kiện cho hiện tại. Ái dục là nguyên 
nhân trong hiện tại tạo điều kiện cho tương lai. 

Tùy thuộc nơi Ái phát sanh Thủ (»zđãna), Cố bám 
lấy vật ham muốn. Thủ là Ái Dục ở một cao độ. Ái Dục như 
đi mò trong đêm tối để lẫy trộm một vật. Thủ như chánh sự 
trộm cắp. Nguyên nhân của Thủ là cả haI, luyến ái và lầm lạc. 
Do Thủ phát sanh ý thức sai lầm “Tôi” và “Của Tôi”. 

Thủ có bốn: nhục dục, tà kiến, thân kiến và chủ 
trương sai lầm cho rằng có một linh hồn trường cửu. 

Thân kiến và chủ trương lầm lạc về linh hồn trường 
cửu cũng được coi là tà kiến. 

Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (Bhava) phát sanh. Theo sát 
văn tự, bhava có nghĩa là đang trở thành. Hữu (bhav4) là cả 
hai, hành động tạo nghiệp (kazmznabhava) thiện và bắt thiện 
(tiến trình tích cực của sự trở thành) và những cảnh giới của 
chúng sanh, (tiến trình tiêu cực của sự trở thành). Có sự khác 
biệt tế nhị giữa Hành (samkhara) và Hữu (kammabhavd). 


37 


Hành là hành động trong quá khứ. Hữu là hành động trong 
hiện tại Cả hai đều là hành động tạo nghiệp. Hữu 
(kamưnabhava) tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. 

Tùy thuộc nơi Hữu có sự Sanh ///) trong kiếp kế. 

Nói một cách chính xác, Sanh là sự phát sanh của 
những hiện tượng tâm vật lý (khandanampatubhavo). 

Lão và Tử (2arãmarana) là hậu quả hiển nhiên của 
sanh. 

xXx 


Quả phát sanh vì có Nhân. Vậy, nếu không có Nhân 
tức không có Quả. Nếu Nhân diệt tức nhiên Quả cũng diệt. 

Vân đề sẽ được minh bạch hơn nếu ta suy nghiệm 
Thập Nhị Nhân Duyên theo chiều ngược như thế này: 

Lão và Tử chỉ có thê có được trong một cơ thể tâm vật 
lý tức là trong một guồng máy Lục Căn. Một cơ thê tương tợ 
cần phải được Sanh ra. Mà sự Sanh là hậu quả dĩ nhiên của 
nghiệp quá khứ, tức là những Hành động trong dĩ vãng phát 
sanh do Thủ và Ái. Ái chỉ phát sanh khi có Thọ và Thọ là kết 
quả của sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần. 

Như vậy tức phải có Lục Căn. Mà không thể có Lục 
Căn nếu không có Danh Sắc, tâm và thể xác. Tâm phát sanh 
do Thức Tái Sanh, Thức phát sanh do Hành động trong quá 
khứ (Hành) và hành động bắt nguồn từ Vô Minh nghĩa là 
không nhận thức được thực tướng của vạn hữu. 

Toàn thê phương thức có thê tóm tắt như sau: 

Do Vô Minh phát sanh Hành. 

Do Hành phát sanh Thức. 

Do thức phát sanh Danh Sắc. 

Do danh Sắc phát sanh Lục Căn. 

Do Lục Căn phát sanh Xúc. 

Do Xúc phát sanh Thọ. 

Do Thọ phát sanh Ái. 


38 


Do Ái phát sanh Thủ. 

Do Thủ phát sanh Hữu. 

Do Hữu phát sanh Sanh. 

Do Sanh phát sanh Lão, Tử, Phiền não, 

AI Oán, Đau Khổ, Buồn Rầu, và Thất Vọng. 

Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành Đau Khổ. 

Tận diệt Vô Minh dẫn đến tận diệt Hành. 

Tận diệt Hành dẫn đến tận diệt Thức. 

Tận diệt Thức dẫn đến tận diệt Danh Sắc. 

Tận diệt Danh Sắc dẫn đến tận diệt Lục Căn. 

Tận diệt Lục Căn dẫn đến tận diệt Xúc. 

Tận diệt Xúc dẫn đến tận diệt Thọ. 

Tận diệt Thọ dẫn đến tận diệt Ái. 

Tận diệt Ái dẫn đến tận diệt Thủ. 

Tận diệt Thủ dẫn đến tận diệt Hữu. 

Tận diệt Hữu dẫn đến tận diệt Sanh. 

Tận diệt Sanh dẫn đến tận diệt Lão, Tử, Phiền não, Ai 
oán, Buôn rầu và Thất Vọng. 


Đó là chấm dứt trọn vẹn hậu quả các yếu tố câu thành 
Đau Khô. Hai yếu tố đầu tiên của Thập Nhị Nhân Duyên (Vô 
Minh, Hành) thuộc về quá khứ, tám yêu tô giữa thuộc về hiện 
tại và hai yếu tố cuối cùng thuộc về vị lai. 

Cả hai Hành và Hữu đều là Nghiệp: Vô Minh, Ái và 
Thủ là khát vọng hay bợn nhơ (k//esa). Thức, Danh Sắc, Lục 
căn, Xúc, Thọ, Sanh, Lão, Tử đều là quả (0i?ãk4). 


Như vậy Vô Minh, Hành, Ái, Thủ và Hữu là 5 nguyên 
nhân trong quá khứ tạo điều kiện cho 5 quả là Thức, Danh 
Sắc, Lục Căn, Xúc và Thọ phát sanh. Cùng thế ấy Thủ, Hữu, 
Vô Minh và Hành trong hiện tại tạo điều kiện cho 5 quả kế 
trên phát sanh trong tương lai. 


39 


Tiến trình Nhân và Quả liên tục diễn tiến vô cùng tận. 

Không thể nhận ra được khởi điểm của tiến trình ấy vì ta 

không. thê quan niệm được lúc nào trong dòng thời gian vô 

tận luồng sông của ta không bị màn Vô Minh bao phủ. Tuy 

nhiên, giờ phút nào mà Trí Tuệ thay thế Vô Minh và luỗng 

sống chứng nghiệm được bản chất của Niết Bàn (Nibbana 
dhax) thì, chỉ đến chừng ấy tiến trình sanh tử mới chấm dứt. 


“Chính Vô Minh dẫn dắt ta đi trong vòng quanh ảm đạm 


“Rày đây mai đó của chuối đài sanh tử, tử sanh vô cùng tận ” 


NhÂn quả khử (Atita tụetu) 


đHẤT VỌNG Sanh, 1 5 
{K{1e<8) 9+ Lục Cẽ^ V h quả hiệu tại (Warteeana Enaln) 
tác vả Tử 
xúc 
THÂN Ẫ 
(He Eu) “Tn€ 
8. Àí # 
VWo M“ 
ch ĐỌjG bp Phủ = Nhan hiện tại (Vattamana Hetu) 
a3 ) Hành 
1O. Hữu L 
Ể. ——————— HẬU QUẢ Thức 
đya1a) (Ÿipaka ) Š 
Iianh~Sắc 
11, Sanh | bạc saŠ Quả vị lai (Anagsta Fbeia) 
l¿. Lễ và ^w 


| xúc 


thụ 


40 


41 


NHỮNG HÌNH THỨC SANH VÀ TỬ 
“Mãi mãi trí khôn tìm đi tải sanh, 
“Mãi mãi cải sanh, rồi cái tử đến, 
“Mãi mãi những người khác đưa ta xuống mô”. 


TẠPA HÀM 


Pháp Thập Nhị Nhân Duyên dùng những danh từ kỹ thuật 
tê nhị đê diễn tả tiên trình sanh tử và dạy răng cái chêt phát 
sanh do một trong bôn nguyên nhân sau đây: 


!._ Sự kiệt lực của nghiệp tái tạo (kammmakkhaya) 

Người phật tử tin rằng thường thường các tư tưởng, 
tác ý, hay ý muốn thật mạnh lúc sanh thời hồi sinh lại với một 
năng lực mạnh mẽ trong giờ phút hấp hối. Chính tư tưởng 
cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Khi năng 
lực của nghiệp tái tạo (/anaka) đã kiệt thì những sinh hoạt của 
cơ thê mà luông sinh lực năm trong đó cũng chấm dứt. Có 
khi chấm dứt sớm hơn tuổi thọ thông thường trong cảnh giới 
ây. Trường hợp này thường xảy đến cho chúng sanh trong 
cảnh khổ (apaya) nhưng cũng có thê xảy ra trong những cảnh 
giới khác. 

2. Hết tuôi thọ (4yukkhaya) 


5 Trường hợp này gọi là chết vì hết nghiệp, vì năng lực của nghiệp 
tái tạo đã chấm dứt. Thí dụ, ta sanh trong cảnh người là nhờ hành 
động nào trong kiếp quá khứ. Chính hành động hay nghiệp ấy tạo 
điều kiện đưa ta tái sanh vào cảnh người. Cái nghiệp đó có một 
năng lực. Chừng nào năng lực của nó hết là ta chết theo trường hợp 
thứ nhất. Trong cảnh người, tuổi thọ thông thường là 60, nhưng có 
khi năng lực của Nghiệp tái tạo chấm dứt sớm hơn như những 
trường hợp chết trẻ (Dịch giả) 


42 


Tuổi thọ dài hay ngắn tùy theo cảnh giới. Những cái 
chết tự nhiên như chết già, chết vì hết tuổi thọ, thuộc về loại 
này. 

Có những cảnh trong ấy kiếp sống dài hơn ở những 
cảnh khác. Trong cảnh giới của mình, nếu tuổi thọ đã đến 
mức tối đa, kiếp đã mãn, thì dầu nghiệp lực còn mạnh cũng 
phải chết. Tuy nhiên, nếu năng lực của ngiỆp tái tạo thật 
mạnh, nghiệp lực có thể tự hồi sanh, tạo “sắc” mới trong cảnh 
giới ấy hay trong một cảnh giới cao hơn, như trường hợp chư 
thiên. 

3. Nghiệp tái tạo và tuổi thọ đồng chấm dứt cùng một 
lúc. 

4. Một nghiệp lực ngược chiều thật mạnh ngăn chặn, 
làm bế tắc thình lình triều lưu của nghiệp tái tạo. 

Những cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, và những 
trường hợp yếu tử đều do nhân này. 

Một năng lực thật mạnh có thể đôi chiều hướng một 
mũi tên bay hay ngăn chặn làm cho mũi tên rơi xuống đất. 
Cũng dường thế ấy, một nghiệp lực thật mạnh trong quá khứ 
có thê đánh tan tiến trình tư tưởng cuối cùng và tiêu diệt kiếp 
sông tâm linh của một chúng sanh. Cái chết của Đức đề Bà 
Đạt Đa (Devadaria) là do nghiệp tiêu diệt mà ông đã tạo. 

Ba trường hợp đầu gọi chung là “chết đúng thì” (kia 
marana) trường hợp thứ tư gọi là “chết không đúng thì” 
(akala marana). 

Như ngọn đèn có thê tắt vì bốn nguyên nhân: 

1. Tim lụn, 

2. Dầu cạn, 

3. Tim lụn và dầu cạn cùng một lúc 

4. Những nguyên nhân khác từ bên ngoài như một 

cơn gió mạnh thôi qua. 
xXx 


43 


Theo Phật Giáo cũng có bốn lối sanh là: 

1. Noãn sanh (and474a), sanh từ trong trứng, 

2. Bào sanh /a/abu„7a), sanh từ trong bào thai, 

3.. Thấp sanh (smsedaja), sanh từ chỗ âm thấp, 

4. Hóa sanh (oøapđiika), đột nhiên sanh ra. 
Tất cả chúng sanh đều được sanh ra theo một trong bốn lối ấy. 

Chim và những loài bò sát có trứng thuộc về loại noãn 
sanh. Người, một vài cảnh trời sống trên quả địa cầu và loài 
thú thuộc loại thai sanh. Có những mầm giống trưởng thành 
từ nơi âm thấp, như vài loài côn trùng, thuộc về loại thấp 
sanh. Những chúng sanh thuộc loại hóa sanh thường là vô 
hình đối với người, mắt người không thể thấy được. Do nơi 
nghiệp quá khứ các chúng sanh ấy bồng nhiên xuất hiện, khỏi 
phải qua một giai đoạn phôi thai nào. Ngã quỷ (pe/a), chư 
thiên (đeva), và Phạm Thiên (Brahma) đều thuộc giới hóa 
sanh. 


44 
CẢNH GIỚI CỦA CHÚNG SANH 


“Không thể đi đến mức cùng tận của thế gian” 
TĂNG NHẤT A HÀM 


Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ 
trong vũ trụ bao la, không phải là nơi duy nhất trên đó có 
sanh linh, mà con người cũng không phải là chúng sanh duy 
nhất. Chúng sanh vô cùng tận mà hệ thống tỉnh tú cũng vô 
cùng tận. “Bảo thai không phải là con đường duy nhất để đi 
tái sanh”. Ta cũng không thể đi mãi đến mức cùng tận của thế 
gian, Đức Phật dạy như vậy. 

Tùy theo nghiệp thiện hay ác đã tạo, chúng sanh có 
thể tái sanh vào một trong 31 cảnh giới. | 

Có bốn trạng thái bất hạnh được xem là khổ cảnh 
(apãya) vì cả tình thần lẫn vật chất đều chịu đau khổ. Bốn 
cảnh giới ấy là: 

1. Địa ngục (Nữaya) 

Ni là không có, Aya là hạnh phúc. Niraya là cảnh 
giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng 
sanh phải chịu vì đã tạo ác nghiệp, hay nói cách khác, là trạng 
thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để trả quả bất thiện đã 
tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục 
trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để 
chịu hành phạt đau khô một cách vĩnh viễn. 

Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có 
thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui và hạnh phúc, nhờ 
các thiện nghiệp đã tạo. 

2. Súc sanh (Tiracchãna yonmi) 

Trro là xuyên qua. Acchãna là đi. Tiracchãnayoni 
là cảnh giới của loài cầm thú. Người phật tử tin có sự tái sanh 
vào cảnh thú vì đã tạo nghiệp xâu. Tuy nhiên, nếu có tích trữ 
thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh thú chết đi cũng có thể tái 


45 


sanh vào cảnh người. Một cách chính xác ta phải nói rằng cái 
nghiệp đã biểu hiện dưới hình thức thú có thể biểu hiện dưới 
hình thức người hay ngược lại. Cũng như luồng điện có thể 
biểu hiện kế tiếp dưới nhiều hình thức, ánh sáng, hơi nóng, 
động lực v.v... Như vậy, động lực không phải do hơi nóng 
cũng không phải do ánh sáng mà phát sanh. Cùng thế ấy, 
không phải người trở thành thú, hay thú trở thành người. 

Ta cũng ghi nhận rằng lắm khi có những con thú 
như mèo, chó, sống còn đầy đủ hơn người, tuy vẫn mang 
hình thức thú. Đó cũng do tiền nghiệp. 

Chính nghiệp tạo tính chất của sắc tướng. Hình 
thể như thế nào là do hành động thiện hay ác trong quá khứ. 

34. Ngã quỷ (Pefa yom) 

Đúng theo văn tự, peta là người đã quá vãng hay 
người tuyệt đối không có hạnh phúc. Peta không phải ma quỷ 
vô hình. Cảnh ngã quỷ có nhiều hình thù xấu xa dị tướng mà 
mắt thường của người không thê thấy được. Ngã quỷ không 
có một cảnh giới riêng biệt của mình mà sống trong rừng bụi, 
ở những nơi dơ bẩn v.v... Quyền kinh petavatthu đặc biệt đề 
cập đến cảnh giới bất hạnh ấy. Kinh Tạp A Hàm (Szmyua 
Nikãya) cũng có đoạn nhắc đến cảnh ngã quỷ. 

Đức Mục Kiền Liên (Moggallana) miêu tả trạng 
thái đau thương Ấy Ì như sau: 

“Vừa rồi, đi từ đôi kên kên XHỐNg tôi có thầy một 
đám dễu, quạ và kên kên tranh nhau xô đẩy và mô cắn một 
chúng sanh chỉ còn bộ xương đang bay lơ lửng trên không 
trung và kêu la rên siết. Này đạo hữu, lúc ấy tôi có ÿ nghĩ 
nhự sau: Thật là quái lạ! Vì sao chúng sanh có thể đến đôi kỳ 
hình dị thể, tàn tệ như thế, thật là kinh dị! 

'Khi bạch với Đức phật thì Ngài dạy rằng người 
ấy trước kia là một viên đô tế. Do nghiệp đã tạo trong quá 
khứ, nên phải lâm vào tình trạng ấy trong hiện tại” (TẠP A 
HÀM) 


46 


Theo kinh Milinda Vấn Đáp thì có bốn hạng ngã quý: 

Hạng vantãsika, sống bằng vật ói mửa của kẻ khác. 

Hạng khuppipäsino, phải luôn luôn chịu đói khát, 

Hạng nijjhãmatanhika, phải chịu khát đến hao mòn 
tiều tụy. 

Hạng paradattipajivino, chỉ sống nhờ vật thực của 
người khác cho. 

Trong kinh Tirakudda Sutta (khuddaka patha) có dạy 
rằng những hạn ngã quỷ kể trên có thể “hướng được phước 
báu mà thân quyến họ đã tạo nên và hồi hướng đến họ và 
cũng có thể nhờ đó mà tái sanh sang một cảnh giới khác có 
hạnh phúc hơn. 

4. A Tu La (Asura yomi) 

Là cảnh giới của những người không bao giờ hớn hở 
vui tươi và không bao giờ có những cuộc tiêu khiển giải trí. 
Họ là một hạng chúng sanh khác cũng đau khổ tương tợ như 
ngã quỷ. 

Trên bốn cảnh giới bất hạnh ấy (dugari), có bảy cảnh 
giới hữu phúc (sugaii). Bảy cảnh ấy là: 


1. Cảnh Người (Manusa) 

Là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ não lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh này vì ở 
đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và hành những 
pháp cần thiết đề thành tựu đạo quả Phật. Kiếp cuối cùng của 
Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 

2. Tứ Đại Thiên Vương (Cafummaharajika) 

Cảnh trời thấp nhất. 

3. Đạo Lợi (14vatimma) 

Tãvatimsa có nghĩa là ba mươi ba. Có tên như vậy vì 
Đạo Lợi là cung trời của ba mươi ba vị trời trong đó trời Đề 
Thích (Sakka) là vua. Theo một chuyện tích, có ba mươi ba 
người kia do Magha (một danh hiệu khác của trời Đề Thích) 


47 


lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều công tác từ thiện. Cả 
ba mươi ba vị đều tái sanh vào cảnh trời này. Chính ở cung 
trời Đạo Lợi mà Đức Phật giảng VI Diệu Pháp cho chư Thiên 
nghe trong ba tháng liền. 

4. Dạ Ma (Yama) 

Yama là cái gì tiêu diệt đau khổ, là cảnh giới của các 
vị trời Dạ Ma. 

5. Đấu Xuất Đà (Tusửa) 

Dân cư có hạnh phúc, là cảnh giới khoái lạc. Những 
vị Bồ Tát đã thực hành tròn đủ các pháp cần thiết để đắc quả 
Phật đều cư ngụ ở cảnh giới này, chờ cơ hội thích nghỉ để tái 
sanh vào cảnh người lần cuối cùng. Bồ Tát Di Lạc (Mefraya), 
vị Phật tương lai, hiện đang ở cảnh trời này chờ ngày tái sanh 
vào cảnh người để thành tựu đạo quả Phật. 

Bà Ma Da (M⁄ay4a), mẹ của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sau khi 
chết cũng tái sanh vào cảnh trời Đấu Xuất từ đó sang cung 
trời Đạo Lợi nghe Đức Phật giảng Vì Diệu Pháp. 

6. Hóa Lạc Thiên (Nimarafi) 

Cảnh giới những vị trời ở trong những cung điện to 
lớn, đẹp đẽ. 

7. Tha Hóa Tự Tại (Paranirmmitavasavaffl). 

Cảnh giới của những vị trời có khả năng tạo thêm 
những vị khác để phục vụ mình. 

Chư Thiên trong sáu cảnh trời Dục kể trên cũng có 
hình thể, nhưng vật chất (Sắc) của các vị ấy là tế nhị, hơn 
“Sắc” ở cảnh người nhiều. Vì thế mắt người thường không 
thể trông thấy. Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dầu trên 
một vài phương diện như về hình thẻ, nơi ở, vật thực, thì 
được sung sướng hơn ở cảnh người. Về trí tuệ các vị ấy 
thường không hơn người. 

Chư Thiên trong trời Dục đều là hóa sanh, bông nhiên 
xuất hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thanh niên lối 


45 


15 hay 16 tuôi. Đó là những cảnh giới có nhiều khoái lạc tạm 
bợ. 
____ Bốn cảnh khô (4päy4) và bảy cảnh phúc (Sugaii) đều 
năm trong Dục Giới (Kamaloka). 
xXx 


Trên Dục Giới có Sắc Giới (Rñpaloka), cảnh giới các 
vị Phạm Thiên, những vị trời đã từ bỏ tham dục và đang thọ 
hưởng hạnh phúc của thiền. Có tất cả 16 cảnh trời Phạm 
Thiên tương ứng với các từng thiền Sắc Giới. Mười sáu cảnh 
ấy là: 

A. Cảnh giới tương ứng với Sơ Thiền: 

1. Phạm Chúng Thiên (Bralưna Parisa]J4). 

Cảnh giới của các vị trời tùy tùng các vị Phạm Thiên. 

2. Brahma Purohia. 

Cảnh giới của những vị trời thân cận các vị Phạm 

Thiên: 

3. Đại Phạm Thiên (MãhaBrahma). 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có nhiều hạnh 
phúc, đẹp đẽ và tuôi thọ nhiều hơn các Phạm Thiên khác nhờ 
phước báu đã tạo do thiền định. 

B. Cảnh giới tương ứng với Nhị Thiền: 

4. Thiều Quang Thiên (Paritäbhä). 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có chút đỉnh ánh 
sáng. 

5. Vô Lượng Quang Thiên (4ppamanabihad) 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có ánh sáng vô 
cùng vô hạn. 

6. Quan Âm Thiên (1bhassarä). 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có ánh sáng rực 
TỠ. 

C. Cảnh giới tương ứng với Tam Thiền Sắc Giới: 

7. Thiều Tịnh Thiên (Pariasubha). 


49 


Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào quang 

nhỏ. 

8. Vô Lượng Tịnh Thiên (4ppamanasubha) 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào quang vô 

cùng vô hạn. 

9. Biến Tịnh Thiên (Subhakiha). 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào quang 

vững chắc, không xao động. 

D. Cảnh giới tương ứng với Tứ Thiền Sắc Giới: 

10. Quảng Quả Thiên (Vehapphala). 

Cảnh giới của những vị Phạm Thiên hưởng quả rộng 

lớn. 

11. Vô Tưởng Thiên (Asannasaf1a). 

Cảnh giới của những vị trời không có suy nghĩ. 

12. Vô Phiên Thiên (Suđdhavasa). 

Cảnh giới hoàn toàn tỉnh khiết. Cảnh này lại chia làm 

5 là: 

a. _ Aviha, cảnh giới trường cửu, 

b.. Atappa, cảnh giới thanh tịnh, 

c._ Sudassi, cảnh giới đẹp đẽ, 

d. Sudassi, cảnh giới quang đảng, 

e. Akanittha, cảnh giới tối thượng, 

Chỉ có những vị đắc thiền Sắc Giới mới tái sanh vào 
16 cảnh Sắc Giới kể trên. Đắc sơ thiền thì sanh vào 3 cảnh 
giới thứ nhất, đắc nhị thiền thì sanh vào 3 cảnh giới thứ nhì 
(B), đắc tam thiền hì sanh vào 3 cảnh giới thứ ba (C) và tứ 
thiền thì sanh vào 7 cảnh giới thứ tư (D). 

Trong mỗi từng có nhiều bậc. Cũng cùng đắc một 
từng thiền, như sơ thiền chăng hạn, mà có người ở bậc thấp 
còn có người thì ở bậc cao. Bậc thứ ba là những người đã 
nắm vững hoàn toàn từng thiền của mình. 

Trong cảnh thứ II, Asannasatta, chúng sanh không 
suy tưởng, không có tâm. Chỉ có sự biến chuyên liên tục của 


50 


Sắc. Trong lúc năng lực của thiền /#ãna) diễn tiễn thì tâm 
tạm thời chấm dứt. Thông thường Danh và Sắc dính liền với 
nhau, không thể phân tách được. Nhưng đôi khi, do năng lực 
của thiền như trường hợp kế trên, cũng có thể tách rời Danh 
và Sắc. Khi một vị A-la-hán nhập đại định (Nưữodha 
Samäpafti) cũng vậy, tâm của Ngài tạm thời không có. Đối 
với hạng phàm nhân như chúng ta thì khó mà quan niệm 
được một trạng thái tương tợ. Tuy nhiên có nhiều việc không 
thể quan niệm được mà thật sự có. 

Vô Phiên Thiên hay cảnh giới hoàn toàn tinh khiết là 
cảnh giới tuyệt đối riêng biệt của các vị A Na Hàm 
(Anägãmi). Chúng sanh ở trong một cảnh khác mà đắc quả 
Bất Lai, A-na-hàm, thì tái sanh vào cảnh Ấy. và sau, các VỊ 
này đắc quả A-la-hán và sống cảnh hoàn toàn tỉnh khiết ấy 
cho đến lúc hết tuổi thọ, Đại Niết Bàn. 

Có 4 cảnh gọi là Vô Sắc Giới (4rữpaloka), hoàn toàn 
không có vật chất (Sắc) hay hình thể. Theo Phật Giáo, có 
những cảnh giới trong ây chỉ có Danh (tâm) mà không có Sắc 
(vật chất). “Cũng như khi ta cầm một thanh sắt và thả tay ra 
thì thanh sắt rơi xuống đất. Tuy nhiên cũng có thể dùng đá 
nam châm đề giữ thanh sắt lơ lửng giữa không trung. Cùng 
một thế á Ấy, do thiền, có thể tách rời Danh ra khỏi Sắc và giữ 
trạng thái ấy đến khi chấm dứt thiền. Đó chỉ là sự tách rời 
tạm thời Danh và Sắc, hai yếu tố theo thường phải dính liền 
nhau (Kassapa Thera). 

Cũng nên ghi rằng không có giống nam, hay giống nữ 
trong hai cảnh Sắc và Vô Sắc Giới. 

Trong Vô Sắc Giới có bốn cảnh là: 

1. Không Vô Biên Xứ Thiên (4kãsãnancãyafand). 

Cảnh giới có quan niệm rằng không gian vô cùng 
tận. 

2. Thức Vô Biên Xứ Thiên (Wimnanancãydtanaq). 

Cảnh giới có quan niệm răng thức vô cùng tận. 


51 


3. Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Akincannayatan4) 
Cảnh giới có quan niệm về hư không. 

4. Phí Tưởng Phí Phí Tưởng (Neva Sãnna 
Nasannaydtan). 
Cảnh giới có quan niệm rằng không có tri giác 
cũng không có không tri giác. 


xXXx 


Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích 
truyền bà một lý thuyết về vũ trụ. 

Dầu những cảnh giới trên có hay không điều ấy không 
ảnh hưởng gì đến giáo lý của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải 
tin một điều nào nêu. điều ấy không thích hợp với sự suy luận 
của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những gì mà lý trí hữu 
hạn của chúng ta không thể quan niệm được thì điều ấy cũng 
không phải hoàn toàn là chánh đáng. 


52 
HIỆN TƯỢNG TỬ SANH 


“Đồng xương tàn (của tất cả thể xác) của một người 
Xuyên qua các kiếp sống trong một chu kỳ 
Có thể cao vọi như một ngọn núi. 
- _ Bậc cao mình nói như vậy. ” 
IIIVUTTAKA 


Theo triết học Phật Giáo (Vi Diệu Pháp), ba hiện 
tượng có thể xuất hiện cho con người thấy trong giai đoạn 
hấp hối là Kamma (Nghiệp); Kamma Nimitta (Hiện Tượng 
Của Nghiệp) và Gati Nimitta (Hiện Tượng Lâm Chung). 

Kamma (Nghiệp) là vài hành động tốt hay xấu trong 
đời sống đời sông hoặc ngay trước phút lâm chung, là tư 
tưởng tôt hay xấu. Nếu người hấp hối đã phạm một trong 
năm trọng tội (Garuka Kamma = ngũ nghịch trọng tội là 
giết mẹ, giết cha, giết một vị A-la-hán, làm tôn thương Đức 
Phật hay chia rẽ Tăng Chúng) hoặc người ấy tu thiền có kết 
quả (7hãng) thì chứng nghiệm hiện tượng Kamma trước khi 
chết. Những hành động thiện hay ác đặc biệt ấy có năng lực 
thật mạnh, chen vào áp đảo tất cả các hành động khác và 
biểu hiện thật rõ ràng trước mặt người hấp hối. 

Nếu không có nghiệp nặng như vậy thì có thể tiễn 
trình tư tưởng cuối cùng của người ấy đeo níu theo cái 
nghiệp vừa tạo trước khi chết gọi là Asanna Kamma hay 
Cận Nghiệp. Cận Nghiệp là hành vi cuối cùng hay hành vi 
nào mà chập tư tưởng cuối cùng nhớ đến trước khi lâm 
chung. 

Nếu không phải Cận Nghiệp thì có thể là Thường 
Nghiệp (Acinmna Kamưmna), hành động tốt hay xấu thường 
ngày, những việc ta thường làm hằng ngày, hay những việc 
mà ta thường nhớ đến và ưa thích hơn hết. Trong trường 
hợp này, nếu người hấp hối là một bác sĩ thì thấy đang 


53 


chăm sóc bệnh nhân, một tỳ khưu thì thấy đang thuyết pháp, 
một tên trộm thì thấy đang cạy cửa, khoét vách v.v... 

Nếu ba trường hợp trên không xảy ra thì Nghiệp 
Tích Trữ (Kzfatu Kamma) xuất hiện. Nghiệp tích trữ gồm 
tất cả những trường hợp không có kế trong ba loại nghiệp 
trên. 

Hiện Tượng Của Nghiệp - Kamma NÑimitta - là 
những biểu tượng xuất hiện trong tâm thức của người hấp 
hối dưới hình thức sắc, thinh, hương, vị, xúc hay pháp tức 
là những hình sắc, tiếng động, mùi, vị hay tư tưởng mạnh 
mẽ, quen thuộc, trong nếp sanh hoạt hằng ngày, tốt hay xấu, 
như người đồ tế thì thấy con dao hay con thú chết, bác sĩ thì 
thấy bịnh nhân, người mộ đạo thì thấy các món lễ vật v.v... 

Gati Nimitta - Biểu Hiện Lâm Chung là vài cảnh 
giới mà người hấp hối sắp được tái sanh vào. Do đó mặt 
người sắp lâm chung thường lộ vẻ vui sướng hoặc đau khổ. 
Khi triệu chứng phát sanh, nếu là xấu thì ta có thể sửa chữa 
kịp thời bằng cách giảng kinh, nói pháp, để gây đối tượng 
tốt đẹp trong tư tưởng người sắp chết. Những Biểu Hiện 
Lâm Chung (GŒaíi Nimiffa) thường là lửa, rừng, vùng sơn 
cước, vú mẹ, thiên cung v.v... 

Mặc dầu là bất đắc kỳ tử, tiến trình tư tưởng của 
người sắp chết vẫn diễn tiến và đối tượng chập tư tưởng 
cuối cùng ấy là một trong ba hiện tượng: Kamma, Kamma 
NÑimita và Gati Nimitta. 

Thí dụ một người sắp lâm chung và tái sanh vào 
cảnh người. Đối tượng của chập tư tưởng cuối cùng là một 
vài hành động (nghiệp) tỐt. Tiến trình tư tưởng cuôi cùng 
của người ấy diễn ra như sau: Luỗồng Bhavanga ngưng rung 
động trong hai chập rồi diệt. Liền khi ấy, Ngũ Khai Môn 
phát sanh rồi tắt. Kế đến một giai đoạn tâm lý quan trọng: 
Tiến trình Javana, lúc bình thường phát sanh liên tiếp trong 
bảy chập nhưng trong tư tưởng cuối cùng thì chỉ phát sanh 


54 


trong năm chập liên tiếp. Tiến trình này không có năng lực 
tái tạo mà chỉ có nhiệm vụ điều hòa kiếp sống mới 
(abhinavakarana). Trong trường hợp của người sắp tái sanh 
trở lại vào cảnh người, đối tượng của luồng Javana cuối 
cùng là một nghiệp tốt, vậy là tâm thiện. Đăng ký tâm 
(Tadaälambana Cïfa) mà phận sự chỉ ghi nhận, có thể phát 
sanh mà cũng có thê không phát sanh. Liền sau đó Tử Tâm 
(tâm chết), Cuti citta, phát sanh. Đó là chập tư tưởng tối hậu 
của đời sống hiện tại. 

Có người lầm tưởng rằng tử tâm, Cuti Citta tạo điều 
kiện để tái sanh. Thiệt ra tử tâm không có một nhiệm vụ đặc 
biệt nào. Chính tiến trình Javana tạo điều kiện cho sự tái 
sanh sắp đến. 

Cái chết thật sự đến lúc tử tâm (Cui Cia) tắt. Kể từ 
đó tâm và vật thực (Ciãya và Ahaãra/a) không còn tạo năng 
lực vật chất nữa. Chỉ còn một loại năng lực vật chất phát 
sanh do hơi nóng („/wJ4) tiếp tục tồn tại đến khi thể xác tan 
TP, 

Lúc tử tâm vừa tắt thì thức tái sanh phát hiện. Cùng 
một lúc cũng phát sanh mười thành phần của thân, mười 
thành phần của giống (nam hay nữ) và mười thành phần của 
căn. 

Như vậy, theo Phật Giáo, tính chất nam hay nữ đã 
được quyết định ngay lúc thọ thai và do Nghiệp tạo điều 


? 'Theo Phật Giáo năng lực vật chất do bốn yếu tố tạo nên: 

a) Nghiệp (kamma) là hành động thiện hay bất thiện trong 
quá khứ. 

b) Utu _ Sự biến đổi vật chất hay là Tejo (hơi nóng) thành 
phần - vật chất thường gọi là lửa (trong Tứ Đại) gồm cả 
nóng và lạnh. Lạnh là một hình thức nóng. 

c)_ Citta_ gồm tâm vương và tâm sở. 

d) Ahara_ Sức dinh dưỡng trong vật thực. 


55 


kiện chớ không phải là một sự hòa hợp ngẫu nhiên của 
minh châu và tinh trùng. 

Sự diệt tắt của tâm trong kiếp vừa qua là cơ hội để 
cho một tâm mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên 
không có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn, không biến đôi, được 
chuyền từ quá khứ sang hiện tại. 

Cũng như bánh xe lăn tròn trên đường, mỗi một lúc 
chỉ có một điểm của bánh xe chạm với đường, nói một cách 
chính xác chúng ta chỉ sống trong từ chập tư tưởng. Ta chỉ 
sống trong hiện tại và hiện tại nhất định phải trôi vào quá 
khứ. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mỗi 
chập tư tưởng, trong một khoảnh khắc, sanh, trụ rồi diệt, và 
trong khi diệt chuyên tất cả năng lực và cảm giác ghi nhận 
cho chập tư tưởng kế. Vậy mỗi chập tư tưởng mới gồm 
những năng lực tiềm tàng của chập trước và thêm vào đó 
chút gì khác. Đến lúc chết, chập tư tưởng cuối cùng chấm 
dứt cũng như trong đời sống mỗi chập tư tưởng đêu phải 
diệt, đề nhường chỗ cho chập tư tưởng kế phát sanh trong 
kiếp sống mới. Vậy cái thức mới gôm chứa tất cả những 
kinh nghiệm trong quá khứ vì tất cả những cảm giác trong 
quá khứ đều được ghi nhận trong cái tâm biến đổi, và tất cả 
tiềm năng đều được chuyên từ kiếp này sang kiếp khác mặt 
dầu vật chất tan rã. Vì lẽ ấy đôi khi có người còn nhớ được 
kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc nơi khối 
não, tức nhiên không thể có người nhớ được tiền kiếp mình. 

“Chúng sanh mới là sự biểu hiện hiện tại của luông 
nghiệp, không phải giống hệt cũng không phải đồng nhất 
với chúng sanh trước kế đó. Những thành phần (ngũ uẩn) 
tạo nên chúng sanh ấy không phải giống hệt cũng không 
đông nhất với thành phần (ngũ uấn) đã tạo nên chúng sanh 
trước. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn là khác vì cả 
hai cùng nằm chung trong một luông nghiệp mặc dâu biểu 
hiện dưới hình thức mới trong thể gian mà ngũ quan ta có 


56 
thể thấu nhận và ta cho là có một chúng sanh mới”. - 
Bhikkhu Silacãra. 


Cái chết đối với Phật Giáo là sự chấm dứt của đời 
sống tâm vật lý của một cá nhân. Chết là sự diệt tắt của bốn 
yếu tố: sinh lực (ayu), đời sống tâm và vật lý (/ivitindriya), 
hơi nóng (usm4) và thức (viññana). 

Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một 
chúng sanh bởi vì mặc dầu một kiếp sống châm dứt, cái 
tiềm lực làm sống chúng sanh không bị tiêu diệt: 

Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài 
mà ta có thể thấy được của luồng điện vô hình, chúng ta là 
biểu hiện bề ngoài của luồng nghiệp vô hình. Bóng đèn có 
thể vở và ánh sáng có thể tắt nhưng luồng điện vẫn tồn tại 
và ánh sáng có thê phát hiện trở lại nêu ta đặt vào đây một 
bóng đèn khác. Cùng thế ấy sự tan vỡ của thể xác vẫn 
không xáo trộn luồng nghiệp lực và sự chấm dứt của thức 
hiện tại dẫn đến sự phát sanh của một thức mới trong một 
kiếp sống mới. Tuy nhiên không một cái gì trường tồn bất 
biến “chuyển” từ hiện tại sang tương lai. 

Trong tường hợp nêu ra bên trên, người chết tái sanh 
lại vào cảnh người, chập tư tưởng cuối cùng tất nhiên là 
một loại tâm thiện. Thức tái sanh từ tâm thiện ấy phát sanh 
tự nhiên chuyên đến hạt minh châu và tỉnh trùng tương 
xứng trong cảnh người và tắt, nhường cho những chập 
Bhavanga nối tiếp. 

Như thế, lúc chết, luồng nghiệp lực vẫn luôn luôn 
trôi chảy, không có một điểm thời gian gián đoạn. Ngay lúc 
chết những chập tư tưởng liên tục kế tiếp như trong đời 
sống. 

Hiện tượng chết và tái sanh diễn ra tức khắc, dầu ở 
nơi nào, cảnh nào, cũng như làng sóng điện phát ra trong 
không gian được thâu tức khắc vào máy thâu thanh. Luồng 


57 


nghiệp lực trực tiếp chuyền từ cái chết ngay đến tái sanh, 
không trải qua một trạng thái chuyển tiếp nào 
(Antarabhava). Phật Giáo thuần túy không chủ trương có 
linh hồn người chết tạm trú ở một nơi nào chờ đến khi tìm 
được một nơi thích hợp để đầu thai!9. 

Trong kinh Milinda Panha đức vua Milinda hỏi Đại 
Đức Nagasena: 

“Kính bạch Đại Đức, nếu có một người chết ở đây 
và tái sanh vào cảnh trời Phạm Thiên và một người khác 
cũng chết ở đây và tái sanh tại Kashmir, người nào sanh ra 
trước? 

- - Tâu Đại Vương, Cả hai cùng sanh ra một lượt. Đại 
Vương sanh ở đâu? 

- _ Kính bạch Đại Đức, trong một làng gọi là Kalasi. 

- _ Làng Kalasi cách đấy bao xa? 

- __ Bạch Đại Đức lối 200 dặm. 

- _ âu Đại Vương, Kashmrr cách đây bao xa? 

- _ Bạch Đại Đức lối 20 dặm. 

- _ Bây giờ Đại Vương hãy nghĩ đến làng Kalasi. 

- _ Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

- _ Và bây giờ Đại Vương hãy nghĩ đến Kasahmir. 

- _ Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

- - Trong khi nghĩ đến hai nơi, nơi nào tư tưởng của Đại 
Vương đến mau và nơi nào đến chậm? 

- _ Bạch Đại Đức cả hai đều bằng nhau. 


!9% Bác sĩ Evano Went viết rằng theo kinh sách Tây Tạng, có một 
trạng thái chuyền tiếp từ cái chết đến lúc đầu thai. Linh hồn người 
chết phải ở trong trạng thái ấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay bảy tuần lễ, là 49 
ngày. Quan niệm như vậy: trái với giáo lý của Đức Phật. (The 
Tibetan Book of the Dead phần VI, tr. 68, 160, 165). 


58 


- _ Vậy, tâu Đại Vương, cùng một thế ấy người chết ở đây 
và tái sanh vào cảnh Phạm Thiên không chậm hơn 
người chết ở đây và tái sanh ở Kashmir. 

Kính bạch Đại Đức xin Ngài ban cho thêm một thí dụ 
khác. 

- _ Tâu Đại Vương, nếu có hai con chim đang bay trên trời 
và cả hai cùng đáp một lúc. Một con đáp trên ngọn cây 
cao. Còn con kia thì đáp trên một cây, thấp. Đại Vương 
nghĩ thế nào, bóng của con nào rọi xuông đất trước? 

- - Cả hai cái bóng đều rọi xuống đất cùng một lúc. Không 
có cái nào rọi trước cái nào rọi sau! 

xXx 


Ta tự hỏi: “Tìm đâu luôn luôn có minh châu và tỉnh 
trùng sẵn sàng đề tiếp nhận thức tái sanh?” 

Theo Phật Giáo, số chúng sanh vô cùng tận, vô hạn 
định, và nơi trú ngụ của chúng sanh cũng vậy. Bào thai 
cũng không phải là nơi duy nhất cho sự tái sanh. Quả địa 
cầu chỉ là một điểm nhỏ đối với vũ trụ bao la, không phải là 
cảnh giới duy nhất có thể trú ngụ và con người cũng không 
phải là chúng sanh duy nhất!?. Vậy tin rằng luôn luôn có 
một nơi thích ứng đề tiếp nhận thức tái sanh thì không có gì 
quá đáng. Nếu ta tung lên trời một hòn gạch thì hòn gạch sẽ 
TƠI trỞ xuống và luôn luôn có một điểm nào trên mặt đất sẵn 
sàng tiếp nhận hòn gạch. 


!! Milinda vấn đáp. Phần l, tr. 127 - 128. : 
! Trên giải ngân hà có lôi một triệu hành tĩnh trên ây có sự sông 
(The nature of the universe Fred Hoyle, tr. 87-89) 


59 
CÁI GÌ ĐI TÁI SANH? 


“Không phải là một cũng không phải là khác ”. 
THANH TỊNH ĐẠO (VISUDHI MAGGA) 


Ngoài Danh và Sắc, tâm và vật chất, là hai thành 
phần câu tạo chúng sanh, Phật Giáo không nhận có một linh 
hồn vĩnh cữu hay một bản ngã trường tồn mà con người đã 
thọ lãnh một cách bí ân từ một nguôn sốc cũng bí ân không 
kém. 

Một linh hồn mà trường cửu tức nhiên phải bắt biến, 
trước cũng như sau. Nếu linh hồn, mà người ta giả thiết là 
phần tinh túy của con người, là trường tồn vĩnh cửu thì linh 
hồn không thể phát sanh hay tiêu diệt, mà ta cũng không thể 
giải thích vì sao “từ lúc sơ khởi linh hồn này lại khác biệt 
rất xa với linh hồn kia”. 

Đề chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận 
trên một thiên đàng vĩnh cửu và những cảnh khổ đau vô 
cùng tận đưới một địa ngục trường tồn tức nhiên phải chủ 
trương có một linh hồn trường cửu. 

Bertrand Russell viết: 

“Ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hôn 
và thể xác đã tiêu tan như máy khói bởi vì vật chất đã mất 
tính chất cứng rắn của thể đặc mà tâm cũng mất tính chất 
tỉnh thân của nó. Tâm lý học vừa bắt đâu trở thành một 
ngành khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, 
sự tin tưởng nơi mỘt cát gì trưởng tôn vĩnh cửu không có 
cách nào đòi hỏi khoa học tán trợ”. (Religion and Sclence, 
trang 132). 

Theo nhà học giả uyên bác, tác giả quyền “The 
Ridde of UnIverse”: 

“Biện Chứng Thân Linh Học chủ trương có một 
đáng Tạo Hóa thổi vào con người một linh hôn bất diệt 


60 


(thường được xem là một phân của một Đại Hôn của Tạo 
Hóa). Đó là một câu chuyện thân thoại. 

“Biện Chứng Vũ Trụ Luận cho rằng muốn tạo một 
thế gian điều hòa trong vòng trật tự tỉnh thân đạo đức cần 
phải có một linh hôn trường tôn bất diệt. Đó là một giáo 
điểu vô căn cứ. 

“Biện Chứng Chung Quả Luận chủ trương rằng do 
sự tiến triển không ngừng của con người để cải thiện vận 
mạng mình, những khuyết điểm của linh hôn phải được cải 
tiễn mãi mãi trong đời sông và sau kiếp sống. Đó là một lối 
hiểm sai lầm của thuyết Sinh Vật Đông Nhân 
(Anthropomorphisme) cho rằng tất cả sinh vật đều có 
những hành động và tư tưởng như người. 

| Theo Biện Chứng Đạo Đức Luận, những khuyết 
điểm và những tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời 
sống phải được bồ khuyết và đền bù một cách công bình và 
vĩnh viễn sau đời sống. Đó chỉ là một điều mong ước cuồng 
nhiệt. 

“Biện Chứng Nhân Chủng Luận cho rằng sự tin 
tưởng nơi tính cách bắt diệt của linh hỗn cũng như sự tin 
tưởng nơi một đáng Tạo Hóa là một chân lý cô hữu trong 
toàn thể nhân loại. Đó hiển nhiên là một sai lầm. 

“Biện Chứng Bản Thể Luận chủ Irương rằng linh 
hôn đã là một thực thể đơn giản, vô hình và bắt khả phân, 
tắt không thể bị liên quan đến sự vong hoại do cái chết gây 
ra. Điêu này căn cứ trên quan niệm sai lạc về hiện tượng 
tâm linh. Đó là một ảo mộng của Duy Thân Luận. 

“Tất cả những biện chứng kể trên cũng nhự tất cả 
những giả thuyết tương tợ về bản ngã đã lâm vào tình trạng 
nguy ngập trong vòng mười năm nay và đã bị khoa học chỉ 
trích và bác bỏ hoàn toàn ”. 


xXx 


61 


Nếu không có chỉ, dưới hình thức linh hồn, chuyển 
từ kiếp sống này sang kiếp sống khác thì cái gì được tái 
sanh? 

Hỏi như vậy tức là đương nhiên chấp nhận có một 
cái gì tái sanh. 

Cách đây vài thế kỷ có lập luận “Cogito, ergosum”, 
tôi tư tưởng, tức là có tôi: Đúng như vậy, tuy nhiên trước 
tiên phải chứng minh rằng có một Tôi đề tư tưởng. 

Chúng ta nói răng mặt trời mọc ở phương Đông và 
lặn ở phương Tây mặc dầu ta biết rằng thật sự không phải 
mặt trời mọc lên và lặn xuống mà chính là quả địa cầu quay. 
Chúng ta cũng phải nhìn nhận ta không thê gõ hai lần đúng 
y vào một chỗ mặc dầu bề ngoài ta là như vậy. Tất cả đều 
biến đổi rất là nhanh chóng. Không thể có hai khoảnh khắc 
giống hệt nhau. 

Người Phật tử đồng ý với Bertrand Russell khi ông 
nÓI: | 

Chắc chắn có những lý do để chủ trương rằng “Tôi” 
ngày hôm nay và cái “Tôi” ngày hôm qua là mội, và để lấy 
một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu cùng một lúc tôi thấy 
một người và nghe người ấy nói thì rõ ràng là cái “Tôi” 
nghe và cái “Tôi” thấy là một. (Religion and Science, trạ. 
132). 

Cho đến những ngày gần đây các khoa học gia còn 
tin nơi tính cách bất khả phân tán và bất khả diệt của 
nguyên tử. 

Với đây đủ lý lẽ, các nhà vật lý học đã phán tản hạt 
nguyên tử ấy ra từng loạt những thành phân nhỏ. Cũng vì 
những lý do không kém chánh đáng, các nhà tâm lý học 
khám phá rằng tâm không phải là một thực thể động nhất 
với cái gì liên tục trường tôn mà là một số yếu tô kết hợp 
với nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó vấn để 


62 


trường, tôn bắt diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác 
kia chết thì những yếu tô của tâm và những yếu tô của xác 
thân sống có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau 
không?” (Religion and Sclence, trang 166). 

Cũng như CEAM JOAD viết trong quyên “Meaning 
of LIfe”: 

“Vật chất đã tan rã dưới chính mắt chúng ta. Nó 
không còn ở thể đặc, không còn bên vững, không còn do 
những định luật cưỡng chế qui định, và quan trọng hơn tất 
cả, người ta không còn biết nó là gì nữa ”. | 

Vậy, cái được gọi là nguyên tử hình như vừa có thể 
bị phân tán vừa có thê bị tiêu diệt. Những điện tử và dương 
tử trong một nguyên tử có thể gặp nhau và tiêu diệt lẫn 
nhau. Trong lúc ấy, sự bền vững của hai thành phần điện tử 
và dương tử chỉ tựa hồ như sự vững bền của một lượn sóng 
không có giới hạn chắc chắn và trong tiến trình biến đổi liên 
tục cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí. 

Theo Đức Giám Mục Berkley, cái được gọi nguyên 
tử là một giả tưởng của siêu hình học và Ngài chủ trương 
rằng có một thực chất tinh thần gọi là linh hồn. 

Sau khi tìm hiểu cái linh hồn Hume viết như sau: 

“Có vài triết gia tưởng rằng trong mỗi chập fư 
tưởng chúng ta mật thiết ý thức cái gọi là “Ta ” và chúng tạ 
cảm giác răng cái “Ta” có thật và thật sự tôn tại. Các triết 
gia ây, ngoài sự hiển hiện của mọi luận Chứng, cũng quả 
quyết rằng cái “Ta “hoàn toàn không biến đổi và không thể 
phân chia. Riêng về phần tôi, khi thâm nhập mật thiết vào 
cái mà tôi gọi là “Tôi "thì luôn luôn tôi vấp phải một cảm 
giác đặc biệt như nóng hay lạnh, sáng hay tôi, thương hay 
ghét vui hoặc buôn. Tôi chưa từng bắt được cái “Tôi” 
ngoài những cảm giác ấy và chưa hè chiêm nghiệm được 
cái gì ngoài cảm giác... ` 

Bergson nói: 


63 


Tất cả tâm đêu chỉ tôn tại trong thời gian sinh hoạt. 
Một trạng thái tâm, nếu không biến đổi thì còn là một trạng 
thái nữa. Trạng thái tâm là một sự biến đổi không ngừng. 
Nếu sự biến đổi ngưng là trạng thái tâm cũng ngưng. Trạng 
thái tâm chẳng qua là sự biến đổi ”. 

Theo nhà tâm lý học trứ danh Watson: 

“Chưa có ai từng sở đụng một linh hồn hay nhìn 
thấy linh hỗn trong một ông thí nghiệm hay bằng một cách 
gì khác để tiếp xúc với linh hôn như đã từng tiếp xúc với 
các vật khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực sự 
hiện hữu của linh hôn được coi là phản tôn giáo và có thể 
bị rơi đầu. Cho đến ngày nay một người có địa vị ưu tú 
cũng không dám nêu vấn đê ấy lên. ” 

Đề cập đến vấn đề linh hồn, giáo sư James viết: 

“Cho đến nay, để giải thích những sự kiện thật sự có 
thể chứng mình được về kinh nghiệm của tâm thì thuyết linh 
hồn là hoàn toàn vô ích. Cho đến nay không ai có thể bị 
cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa 
học. 

“Cái Ta (dùng như một túc từ) là một sự kết hợp đo 
kinh nghiệm cầu tạo với sự vật đã được biết một cách khách 
quan. Vậy cái Ta (dùng như một chủ từ) biết được sự vật ấy 
không thể là một sự kết hợp. 

Không thể dùng cái Ta ấy trong những nhu cầu tâm 
lý và xem nó nhự một thực thể siêu hình không biến đổi, một 
linh hôn trường tôn bất biển. Cũng như không thể xem nó 
như một nguyên lý, một bản ngã siêu việt vượt ra ngoài thời 
gian. Cái “Ta” chỉ là một tư tưởng biến đổi từng chập. 
Không một tư tưởng nào giống cháp tư tưởng trước kế đó, 
nhưng luôn luôn thuận ứng theo chập tư tưởng trước để 
cùng chung họp lại thành một tw tưởng riêng biệt”. 
(Principles of Psychology, trang 215). 


64 


Và giáo sư James kết luận đoạn sách thích thú về 
linh hồn như sau: 

“Chính cái tư tưởng là người tư tưởng ”. 

Và đó là dư âm của những lời Đức Phật đã dạy hơn 
2500 năm trước, trong vùng thung lủng sông Hằng 
(Ganges). 

Phật Giáo dạy một thứ tâm lý học trong đó không có 
linh hồn. Phật Giáo chủ trương, rằng chúng ta là tự cầu hợp 
của hai thành phần Danh và Sắc (Nãma Rñpa), tầm và vật 
chất, và hai thành phần này ở trong trạng thái luôn luôn 
biến đổi như một dòng suối trường lưu bất tức. 

Từ ngàn xưa những nhà hiền triết Ân Độ cũng tin có 
một nguyên tử bất khả phân tán gọi là Paramanu. 

Một hột bụi rất nhỏ mà ta thấy vớn vơ trong làn ánh 
sáng, gọi là Ruharenu, có thể phân làm 16 Tajjãris. Một 
TaJJjari chia làm l6 Anus và một Anu chia làm l6 
Paramanus. Vậy, nếu ta chia hột bụi kia làm 4096 phân thì 
Paramanu là 1 phần nhỏ ấy. Theo quan niệm thời bấy giờ 
thì Paramanu là đơn vị vi tế nhất của vật chất, không thể 
phân tách được nữa. 

Với nhãn quan siêu phàm, Đức Phật phân tách 
paramanu và tuyên bố rằng paramanu gồm có những năng 
lực tương quan gọi là Paramattha, hay là thành phần chánh 
yếu của vật chất. 

Những paramatthas ây là Đất (Parhavi), Nước (Ấpo), 
Lửa (Tejo) và Gió (Vayo). 

Đất (Pathavi ) là thành phần có đặc tính duôi ra, thể 
chất của vật chất. Nếu không có thành phần Đất (Pathavi) 
thì một vật không thể chiếm không gian. Hai tính cách 
tương đối, cứng và mềm, là điều kiện của thành phần ấy. 

Nước (4po) là thành phần có đặc tính dính liền lại. 
Do ngũ quan, ta có thê tiếp xúc với thành phần đất (parhavi) 
nhưng ta không thê dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tiếp 


65 


xúc với thành phần nước (4po) trong vật chất. Chính thành 
phần này làm cho những phần tử rời rạc của vật thể dính 
liền lại và cho ta ý niệm hình thể. Khi một vật ở thể đặc 
chảy ra thì thành phần nước (ãpo) trong chất lỏng ấy trở 
nên trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, 
trong mỗi hột bụi tí tỉ cũng có chứa đựng thành phần nƯỚc. 
Hai thành phần đất (pafhavi) và nước (äpo) trong vật chất 
liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành phần nước 
(ãpo) có đặc tính dính liền tiêu tan, thì thành phần đất 
(pathavi) có đặc tính duỗi ra, cũng không còn. 

Lửa (ejo) là thành phần nóng trong vật chất. Lạnh 
cũng là một hình thức của lửa (/jo). Cả nóng lẫn lạnh đều 
nằm trong thành phần lửa (/ejo) của vật chất và cả hai đều 
có năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi, hay nói cách 
khác, tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được tôn tại hay 
hủy hoại đều do thành phần lửa. Trái với ba thành phần 
khác trong tứ đại, lửa (/e7o) cũng gọi là utu, có năng lực làm 
cho vật chất tự mình hỏi sinh. 

Gió (vãyo) là thành phần di động. Chính thành phần 
gió (vayo) trong vật chất tạo sự vận chuyển và được xem là 
năng lực phát sanh hơi nóng. 

Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng 
tương đương như tâm và nghiệp trong phạm vi tinh thần. 

Tứ Đại — đất, nước, gió, lửa — là những đơn vị căn 
bản của vật chất và luôn luôn pha lẫn với bốn chuyền hóa là 
màu sắc (vannz), hương (gandha), vị (rasa) và bản chất 
dinh dưỡng (4/4). 

Tứ Đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền và 
liên quan rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật chất thành 
phần này có thể trội hơn thành phần khác. Thí dụ như trong 
đất, thành phần Đất (Pathavi) trội hơn ba thành phần kia. 
Trong nước thì thành phần Nước (4po) trội hơn. Trong lửa 


66 


thì thành phần Lửa (7e/o) và trong không khí thì thành phần 
Gió (ayo) trội hơn. 

Như vậy, vật chất gồm có những năng lực và những 
đặc tính ở trong trạng thái biến đổi không ngừng như một 
dòng suối trường lưu bất tức. Theo Phật Giáo vật chất chỉ 
tồn tại trong thời gian bằng 17 lần một chập tư tưởng. 

Nếu chia thời gian của một cái nhoáng ra làm một 
triệu phần thì thời gian của một chập tư tưởng còn ngắn hơn 
là một phần triệu của thời gian một cái nhoáng. 

Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy 
phức tạp của con người gôm có 52 trạng thái tâm (tâm sở) 
luôn luôn biến đổi. Thọ (edanä) hay cảm giác, là một. 
Tưởng (Sañña) hay trị giác là một tâm sở khác. 50 tâm sở 
còn lại gọi chung là Hành (Søznkhara) hay là những sinh 
hoạt cố ý của tâm. 

Trong tất cả 52 trạng thái tâm hay tâm sở, Tác Ý 
(Cetanä) hay “ý muốn làm” là quan trọng nhất. Tất cả tâm 
sở đều phát sanh trong Thức (Viññãna), hay Tâm. 

Theo triết học Phật Giáo, không có một khoảnh 
khắc nào mà tâm có thê trống rỗng nghĩa là không có một 
loại tâm đeo níu một đối tượng vật chất hay tính thần. Thời 
gian tồn tại của một loại tâm như vậy gọi là chập tư tưởng. 
Khi một chập tư tưởng diệt, tức khắc có một chập mới phát 
sanh. Như vậy, những chập tư tưởng liên tục nôi tiếp và 
thời gian tồn tại của một chập tư tưởng thật ngắn, khó mà 
quan niệm được. 

Mỗi chập tư tưởng gồm ba giai đoạn (Ichana): Sanh 
(Uppada). trụ (Thi) và diệt (Bhanga). 

Ngay khi một tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt 
(Bhanga) thì tức khắc giai đoạn sanh (w„„pđđ4) của chập tư 
tưởng kế ni lên. Trong tiến trình luôn luôn. biến đổi của đời 
sông, mỗi chập tư tưởng, khi diệt, chuyền tất cả năng lực và 
tất cả những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. 


67 


Một chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư 
tưởng trước trao lại và thêm vào đó còn có cái gì khác nữa. 
Như vậy có sự lưu luân không ngừng của tâm, một luồng 
tâm như một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Chập tư tưởng 
mới không hoàn toàn giống chập tư tưởng trước bởi vì 
thành phần cấu tạo đã đôi mới mà cũng không hoàn toàn là 
khác bởi vì cả hai đều cùng nằm trong một luông sống, một 
dòng đời. Không có chúng sanh đồng nhất nhưng có sự 
đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. 

Ta không nên nhận định răng tâm là một chuối dài 
những chập tư tưởng riêng biệt, kế tiếp nối liền với nhau, 
như một sợi dây xích hay một đoàn những toa xe lửa nối 
liền. Trái lại, “nó liên tục trôi chảy như một dòng sông, luôn 
luôn tiếp nhận dồi dào những thành phần mới từ những chỉ 
lưu ngũ quan và luôn luôn cung cấp cho thế gian chung 
quanh những tư tưởng mới thâu thập trên đường đời”. 

Trong chuỗi dài những trạng thái tâm có sự kế nhau 
nối tiếp mà không có sự chập chồng cái này trên cái kia như 
có người lầm tưởng. Không có một chập tư tưởng đã qua 
mà còn trở lại. Không có chập tư tưởng hoàn toàn giống hệt 
chập tư tưởng đã qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến 
đổi, không thê tồn tại trong hai khoảng khắc kế tiếp. Hạng 
phàm nhân còn lúng túng trong ảo mộng, lầm nhận sự liên 
tục giả tạo bên ngoài như cái gì vững bền, vĩnh viễn, không 
đổi thay và còn đi xa đến đổi đưa một linh hồn trường tồn 
bất biến (giả định là người vừa hành động vừa quan sát 
hành động) vào trong cái tâm luôn luôn biến đồi. 

Bồn loại hiện tượng tâm lý hợp với một hiện tượng 
vật chất tạo nên Ngũ Uấn (Pancakkhandha). sự kết hợp vô 
cùng phức tạp của năm thành phần cấu tạo một chúng sanh. 

Mỗi cá nhân là sự phối hợp của năm uấn ấy. 

Nhìn ra đại đương, ta thấy một biển nước bao la 
nhưng phần bé nhỏ trong biến cả là sự kết hợp của nhiều 


68 


giọt nước tí ti. Trên bờ biển, cát nhiều vô số kế nhưng ta chỉ 
thấy một thảm cát trải dài trên bãi biển. Những lượn sóng 
kế tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát, nhưng một cách 
chính xác, không có một lượn sóng đồng nhất, bất biến, từ 
đáy sâu của biển cả, nhô lên để rồi tan mất sự đồng nhất ấy 
trên bải cát. 

Xem chớp bóng ta thấy cảnh vật di động trên màn 
ảnh nhưng thực ra chỉ có những hình ảnh riêng biệt, liên tục 
tiếp diễn theo một tốc độ nào và cho ta cảm giác đang nhìn 
một cảnh tượng liên tục. 

Cùng một thế ấy, mỗi cá nhân là sự kết hợp của năm 
uân. 

Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm vật lý 
ấy luôn trở thành rồi tan đi, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức Phật 
dùng danh từ thông thường mà gọi tiếng trình ấy là “Ta” 
hay là Atta. Tuy nhiên đó chỉ là một tiến trình luôn luôn 
biên đôi chớ không phải một thực thê trường tồn bắt biến. 

Phật Giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu 
của một cá tính theo nghĩa thông thường của nó. Phật Giáo 
chỉ phủ nhận — trong định nghĩa cùng tột (Paramattha 
Sacceng) — một chúng sanh bất biến, một thực thể vĩnh cửu, 
chớ không phủ nhận có sự liên tục trong tiễn trình. Danh từ 
triết học Phật Giáo gọi một cá nhân là Santati, một triều lưu 
hay sự liên tục. Dòng triều lưu bất tức hay sự liên tục không 
ngừng ấy của hiện tượng tâm vật lý — do nghiệp lực tạo điều 
kiện — đã bắt nguồn từ quá khứ xa xôi mà ta không thể quan 
niệm được và sẽ còn liên tục diễn tiến trong tương lai vô tận, 
ngoại trừ trường hợp ta áp dụng một cách đầy đủ và đúng 
mức Bát Chánh Đạo. Chính dòng triều lưu liên tục của hiện 
tượng tâm vật lý ấy là cái mà các hệ thống tín ngưỡng khác 
gọi là cái Ta vĩnh cửu hay cái linh hồn trường tôn. 

xXx 


69 


Nếu không có linh hồn coi như một thực thể không 
biến đối thì cái gì tái sanh? 

Theo Phật Giáo, sanh là sự kết hợp của những uân 
(khandas) hay nhóm, hợp thê (khandhanam patubhavo). 

Cũng như sự phát sanh của một trạng thái vật chất 
phải đo nơi trạng thái trước làm nguyên do và tạo điều kiện, 
những hiện tượng tâm vật lý này xuất hiện cũng do những 
nguyên nhân xuất phát từ trước khi sanh làm điều kiện. Cái 
tiền trình biến đổi hiện tại là kết quả của sự ham muốn đeo 
níu theo sự biến đổi trong một kiếp sống trước và bản năng 
ham muốn tự nhiên trong hiện tại sẽ tạo điều kiện cho sự tái 
sanh sắp đến. - Trong một kiếp sông, tiến trình của đời sống 
có thê diễn tiến mà không cần có một thực thê trường tồn di 
chuyền từ chập tư tưởng này sang chập kế thì một loạt tiến 
trình cũng có thể diễn tiền mà không cân có một cái gì khác 
di chuyên từ kiếp này sang kiếp khác. 

Thuyết tái sanh của Phật Giáo không phải là thuyết 
chuyền sinh linh hồn, hiểu như có sự đi chuyên của một 
linh hồn từ xác thân này đến thê xác khác. 

Trong kinh Vua Milinda Vấn Đạo (Mihnda Panha) 
và kinh Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) Đại Đức 
Nãgasena và Đại Đức Buddhagosa đã dùng nhiều chuyện 
ngụ ngôn đề giúp ta lãnh hội dễ dàng định luật tái sanh của 
Phật Giáo. 

Câu chuyện mồi lửa rất là rõ ràng. Đời sống được 
xem như một ngọn lửa và tái sanh như sự môi lửa từ cây 
đèn này sang cây đèn khác. Ngọn lửa của đời sống vẫn liên 
tục tiếp diễn mặc dầu có sự gián đoạn bộc lộ ra bên ngoài 
mà ta gọi là cái chết. 

Vua Milinda hỏi Đức Nagasena: “Kính Bạch Đại 
Đức, phải chăng có sự tái sanh mà không có cái gì chuyển 
sinh từ xác thân này đến xác thân khác?” 


70 


- _ Đúng như vậy, sự tái sanh diễn tiến không cần có cái gì 
chuyền từ xác thân này sang thể xác khác. 

- —_ XIn Ngài ban cho một thí dụ. 

- =_ Tâu Đại Vương, thí dụ như người nọ dùng lửa của cây 
đèn này để môi cây đèn kia thì có phải cái ngọn lửa của 
cây đèn này chuyền sang cây đèn kia không? 

- —_ Kính bạch Ngài không phải. 

- - Đúng như vậy, Tâu Đại Vương, tái sanh diễn tiến 
không cần có sự di chuyển của một cái gì từ nơi này 
đến nơi khác. 

Kính Bạch Đại Đức xin Ngài ban thêm cho một thí dụ 
khác. 

- — Tâu Đại Vương, Ngài còn nhớ không, thuở nhỏ học, 
ông thầy dạy làm thơ đọc cho Ngài nghe vài vần thơ để 
Ngài đọc theo cho đến lúc thuộc lòng. 

- — Bạch Ngài, có như vậy. 

- — Vậy, Tâu Đại Vương, có phải câu thơ chuyển từ ông 
thầy sang trí nhớ của Đại Vương không? 

- — Bạch Ngài, không 

- — Cùng một thế ấy, Tâu Đại Vương, tái sanh diễn tiến mà 
không cần có cái gì chuyển: từ chỗ này đến nơi khác. 

- — Và Đức Vua Milinda hỏi tiếp: 

- _ Kính Bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp này 
tái sanh sang kiếp khác? 

- = Tâu Đại Vương, chính Danh vả Sắc, tâm và thể xác 
được sanh ra trong kiếp sống kế. 

- — Có phải cũng tâm và thể xác trước được sanh trở lại 
trong kiếp sông sau không? 

- __ Tâu Đại Vương, không phải chính tâm và thể xác trong 
kiếp trước được sanh trở lại trong kiếp này. Tuy nhiên, 
danh và sắc ở kiếp trước đã hành động, gây nhân tạo 
nghiệp - thiện hay ác- và tùy thuộc nơi nghiệp ấy tâm 
và thê xác được sanh ra trong kiếp kế. 


71 


- _ Kính Bạch Đại Đức, nếu không phải chính tâm và thê 
xác trước được sanh trở lại trong kiếp kế thì ta có thê 
tránh khỏi quả báo của những hành động bất thiện 
không? 

- Nếu không có sự tái sanh thì ta không còn trả quả của 
những hành động bắt thiện, nhưng, tâu Đại Vương, ta 
tái sanh trong một kiếp sống khác thì tức nhiên phải 
còn chịu hậu quả của những hành động quá khứ. 

- —_ Kính thỉnh Đại Đức cho một thí dụ. 

- _ Tâu Đại Vương, cũng như có người nọ bẻ một trái xoài 
của một người khác, bị chủ bắt nạp cho vua và thưa: 
“Tâu Đại Vương, người này đã lấy của tôi một trái 
xoài”, và người nọ trả lời: “âu Đại Vương tôi không 
có lấy trái xoài của ông ấy. Trái xoài mà ông ấy đã 
trồng ra cây xoài không phải là trái mà tôi bẻ. Như vậy 
tôi không đáng bị phạt”. Vậy, Tâu Đại Vương, người 
lây trái xoài có đáng bị phạt không? 

- _ Kính Bạch Đại Đức, lẻ dĩ nhiên là người ấy đáng tội. 

- — Vì lẻ gì? 

- — Bạch Ngài, dầu có viện lẻ nào để chạy tội người ấy 
cũng đáng phải bị phạt vì trái xoài mà người ây bẻ là 
do trái xoài của ông kia trồng Ta cây. 

- — Cùng một thế ấy, Tâu Đại Vương, với tâm và thân này 
ta làm một điều gì - thiện hay ác — và do hành động ấy 
một tâm và thân khác được sanh ra trong kiếp khác. 
Như vậy, ta không tránh khỏi sự ràng buộc của nghiệp 
quá khứ. 

Đức Buddhaghosa cũng giải thích điểm phức tạp 
này bằng những thí dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và 
sự phản chiếu của mặt gương. 

Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiễn trình tử 
sanh ấy bằng một loạt những quả banh bi da. 


72 


Thí dụ như, nếu một quả bị da lăn đến đụng một quả 
khác đang ở yên một chỗ thì quả lăn tới ngừng lại và quả bị 
đụng lại lăn. Không phải quả banh lăn chuyên sang quả 
banh bị đụng. Nó vẫn còn năm lại phía sau, nó chết. Nhưng 
ta không thê phủ nhận rằng chính sự di chuyên của nó, sức 
xung kích của nó, cái kết quả dĩ nhiên hay cái nghiệp lực 
của quả banh trước phát xuất trong quả banh kế, chớ không 
phải một chuyển động mới nào khác được tạo ra. 

Cùng một lối ấy - để dùng những danh từ thông 
thường — xác thân chết, và nghiệp lực tái sanh trong một thê 
xác khác. Một chúng sanh mới được sanh ra, không phải 
hoàn toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác hăn với 
chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng năm trong một 
luồng nghiệp. Chỉ có sự liên tục của dòng sống, triền miên 
thay đổi, tiếp diễn trong một thể xác mới, chớ không phải là 
một linh hồn trường cửu, bắt di bất dịch, chuyền sang từ thể 
xác này qua thê xác khác. 


73 
TRÁCH NHIỆM TINH THÂN 


“Chính ta làm cho ta nhơ bẩn, 
Chính ta làm cho ta trong sạch. ” 


Có phải chính người hành động (tạo nghiệp) gặt quả 
trong kiếp tương lai không? 

Nói một cách tuyệt đối rằng chính người gieo nhân 
sẽ gặt quả là một cực đoan, mà nói rằng người gieo nhân và 
người gặt quả là hai người hoàn toàn khác nhau là rơi vào 
một cực đoan khác. Tránh hai cực đoan trên Đức Phật 
truyền dạy một giáo pháp Trung Đạo căn cứ trên lý Nhân 
Quả. “Không tuyệt đổi là một người cũng không phải là hai 
người hoàn toàn khác biệt” (Na ca so, na ca anno), Đức 
Buddhaghosa dạy như vậy trong kinh Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi Magsa). Sự biễn thê của loài tằm có thể là một 
thí dụ. 

Khởi đầu là một cái trứng. Trứng nở ra tằm. Tắm 
thành nhộng, nhộng thành bướm và bướm đẻ trứng. Trong 
trường hợp này sự biến thể diễn tiến trong một kiếp sống. Và 
trong một kiếp sống, bướm không tuyệt đối giông mà cũng 
không hoàn toàn khác tằm. Chỉ có một luồng sống, một diễn 
tiễn của đời sống hay một sự liên tục. 


Để giải thích điều này Đức Nãgasena dùng thí dụ 
ngọn đèn dầu thắp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn đèn lúc 
đầu hôm không tuyệt đôi khác hắn với ánh sáng của nó lúc về 
khuya, tuy nhiên ánh sáng lúc đầu hôm và lúc ban khuya vẫn 
tùy thuộc nơi một cây đèn. Trường hợp này cũng vậy, trong 
ánh sáng có một sự liên tục. Mỗi giai đoạn trong sự liên tục 
ấy tùy thuộc nơi giai đoạn trước kế đó. 


Nếu không có một linh hồn trường cửu, có thể có 
trách nhiệm tinh thân không? 


74 


Có thê có, bởi vì có sự liên tục, hay nói cách khác, có 
sự giông nhau trong tiên trình biên đôi. 


Một em bé trở nên một người trưởng thành. Người kia 
không hoàn toàn là em bé bởi vì các tế bào trong thân thể 
người ấy đã hoàn toàn đổi mới. Tuy nhiên người kia và em bé 
cũng không phải tuyệt đối là hai người, bởi vì cả hai chỉ là 
giai đoạn trong tiến trình của một đời sống. Mặc dầu vậy, cá 
nhân người kia phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành 
động của em bé. Dẫu tiến trình của đời sống chấm dứt ở một 
nơi và biểu hiện trở lại ở một nơi khác hay tiến trình ấy diễn 
tiếp trong một kiếp sống, yếu tố chánh vẫn là sự liên tục. Thí 
dụ như người kia là ông A trong kiếp sống trước là ông B 
trong kiếp sông này. Với cái chết của ông A, hiện tượng vật 
chất và tinh thần do đó nghiệp lực biểu hiện đã tiêu tan. Với 
cái sanh của ông B một môi vật mới xuất khởi. Hình thể bề 
ngoài tuy có biến đổi nhưng luồng tâm liên tục (ca sanfari), 
không bị cái chết làm gián đoạn, vẫn tiếp tục diễn tiến và 
mang theo tất cả cảm giác do ngũ quan đã thâu nhận. Một 
cách mặc ước ta nói rằng ông B không thê bị bắt buộc phải 
chịu trách nhiệm về hành vi của ông A trong kiếp trước 
không? 


Ta cũng có thể phản đối rằng ông B không còn nhớ gì 
về hành động của ông A hết; sao ông lại phải chịu trách 
nhiệm về hành vi của ông A? Tuy nhiên sự giống hệt nhau 
cũng như trí nhớ có phải là yếu tô trong vấn đề trách nhiệm 
tinh thần không? 


Thí dụ như có người kia cố ý giết chết một người và 
sau đó mắt trí, không còn nhớ gì đến chuyện ấy hết. Người ấy 
có chịu trách nhiệm về hành động sát nhân không? Sự mất trí 
nhớ không giúp cho người kia tránh khỏi trách nhiệm của 
hành động cô ý sát nhân. Ta lại hỏi: Hình phạt một người đã 
mất trí nhớ thì có ích lợi gì? Người ấy còn không biết rằng 


75 


mình chịu hình phạt này là vì đã phạm tội kia. Vậy thì đâu là 
công lý? 


Người Phật tử tin tưởng nơi lý nhân quả, công bình và 
hợp lý, báo ứng một cách tự nhiên, máy móc. Lý nhân quả 
căn cứ trên Nhân và Quả. Ta không thê coi đó là một hình 
thức thưởng phạt. 


Nếu người kia làm một chuyện gì trong lúc ngủ, 
chăng hạn như trong lúc đương ngủ mà đứng dậy ra ngoài 
hành lang rồi đi trên lan can. Tức nhiên là ô ông ta sẽ tế xuông 
đường và trong những trường hợp tương tự, có thể gãy tay 
hay gãy chân. Khi nằm trên giường bệnh ông không còn nhớ 
gì đến sự đi trên lan can vừa đi vừa ngủ, nhưng dĩ nhiên ông 
phải biết cái hậu quả của việc làm ấy. Sự kiện ông không còn 
nhớ gì đến hành động trước không thay đổi một tý nào hậu 
quả của hành động ây. Cánh tay gãy hay một cái chân què 
làm cho ông đau đớn vô cùng. Vì lẽ ấy người phật tử cố gắng 
không đi trên lan can hay một nơi nguy hiểm nào khác, trong 
lúc ngủ hay lúc thức để tránh việc làm tổn thương cho chính 
mình hay gây thương tích cho người khác ở dưới đất nếu ta té 
vào người ấy. 

Sự quên mất dĩ vãng của mình không gây trở ngại nào 
cho sự nhận định khôn ngoan về lối báo ứng của định luật 
Nghiệp Báo. Chính nhờ hiểu biết lý nhân quả, đã gieo nhân 
thì phải gặt quả lúc nào trong vòng luân hồi, mà người phật 
tử cố gắng tu đưỡng tâm tánh mình. 


76 


NGHIỆP CHUYÉN LÊN VÀ NGHIỆP CHUYÊN 
XUỐNG 


“Chúng sanh lên cao hay xuống thấp là do nơi 
Nghiệp ”. 
TRUNG A HÀM (MA.JJHIMANIKAYA) 


Nghiệp lực có thê đưa xuống được không? 


Nói cách khác, người có thể tái sanh vào cảnh thú 
được không? 


Câu trả lời của người Phật tử có thể không được tât cả 
mọi người châp nhận vì Phật Giáo xác nhận răng sự kiện ây 
có thê xảy ra. 


Hình thể vật chất mà xuyên qua đó sự liên tục của đời 
sống được cụ thê hóa chỉ là những biểu hiện hữu hình và nhất 
thời của nghiệp lực. Thể xác hiện tại không phải là cái biến 
thể của thê xác quá khứ mà là kế nghiệp, là cái hình thể khác 
biệt tiếp nói hình thể quá khứ. Cả hai nối liền nhau trong một 
dòng nghiệp lực. 

Một luông điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới hình 
thức ánh sáng, rồi hơi nóng hay sự di động. Không phải ánh 
sáng trở thành hơi nóng hay sự di động. Cùng một lối ấy, 
nghiệp lực có thể biểu hiện dưới hình thức một vị trời, một 
người, một con thú hay một dạng chúng sanh khác. Các hình 
thể vật chất ấy không có liên quan với nhau. Chính cái 
Nghiệp của ta tạo nên bản chất của hình thê ấy. Bản chất của 
hình thể vật lý như thế nào là tùy theo hành động của ta trong 
quá khứ và hành động này tùy thuộc nơi trình độ tiến hóa hay 
thoái bộ của ta. 


77 


Thay vì nói rằng người trở thành thú hay thú trở thành 
người, đúng hơn ta phải nói răng cái nghiệp lực đã biểu hiện 
trong hình thê người, có thê biểu hiện trong hình thể thú. 


Trên bước phiêu lưu trong vòng luân hồi (đều dùng 
những danh từ thông thường), chúng ta đã thâu thập nhiều 
kinh nghiệm, đã thọ nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc 
tính. Tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta chắc chắn đã 
được ghi nhận trong tâm, không gì làm phai lợt. Bấm tánh 
riêng mà chúng ta đã cấu tạo trong những kiếp sông liên tục — 
dầu trong cảnh người, trời thú hay ngạ quỉ — vẫn luôn luôn 
ngủ ngầm trong ta và ngày nào mà chúng ta chưa đạt được 
thánh quả, ngày nào mà chúng ta vân còn là phàm nhân thì 
những bâm tánh ấy, trong một lúc bất ngờ, có thể lộ diện với 
một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết khuynh hướng 
của dòng Nghiệp còn tiềm tàng bên trong ta. 


Một người hiền lương học rộng, tính tình cao thượng 
mực thước, bỗng nhiên chìm đắm say mê trong vòng trụy lạc. 
Tại sao người như thế lại có thể làm một chuyện tôi tệ như 
vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng mà hành động xấu xa 
như thế đó! 


Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của 
người kia không có chỉ là lạ. Đó chính là sự nôi lên mặt của 
bâm tánh thầm kín phức tạp. Vì lẽ ấy, những người rất cao 
thượng lắm khi cũng bị quyến rũ làm những chuyện mà 
không ai có thê ngờ. 

Thí dụ trường hợp của Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadaia). 
Sanh ra là một hoàng tử cao quý, trưởng thành trong giới luật 
của hàng xuất gia cao thượng, đã đạt được phép thần thông, 
mà còn bị lòng ganh ty chỉ phối. Vì ganh ty là bẩm tánh tiềm 
tàng trong dòng nghiệp của ông, nhiều lần mưu toan ám hại 
vị tôn sư của mình là Đức Phật. 


78 


Đó là bản chất phức tạp của con người. Cái quá khứ 
vừa qua chưa hẳn là đủ để cho ta biết cái vị lai sắp đến. 
Chúng ta tạo nghiệp mới trong từng chập. Theo một lối hiểu, 
cái ta trong hiện tại quả thật là kết quả của cái ta trong quá 
khứ và cái ta trong tương lai sẽ là kết quả của cái ta trong 
hiện tại. Nhưng hiểu một lối khác chúng ta không hoàn toàn 
là kết quả của ta trong quá khứ và cũng sẽ không tuyệt đối là 
kết quả của ta trong hiện tại. Người kia hôm qua là kẻ sát 
nhân hôm nay có thể là một bậc thánh. Người nọ hôm TiAy CÓ 
một đời sông thanh cao trong sạch, ngày mai có thể phạm 
những tội lỗi tày trời. 


Ta có thể xét đoán ta một cách chắc chắn và không sợ 
lầm lạc trong cái hiện tại vĩnh cửu này. Hiện thời ta đang g1eo 
giống cho tương lai. Trong giờ phút hiện tại này ta có thể 
đóng vai trò của người thô lỗ, tàn bạo và tạo địa ngục cho 
chính ta, hay trái lại vai trò của một đắng siêu nhân và tạo 
thiên đàng cho ta. Mỗi chập tư tưởng trong hiện tại tạo điều 
kiện cho chập tư tưởng kế đó phát sanh. Theo triết học Phật 
Giáo, cái tái sanh sắp đến cũng do tiến trình tư tưởng cuối 
cùng của kiếp sống vừa qua tạo nên. Trong mộ kiếp, mỗi 
chập tư tưởng vừa qua để lại tất cả tiềm năng cho chập tư 
tưởng sắp đến thì trong hiện tượng chết và tái sanh cũng vậy, 
chập tư tưởng cuối cùng của kiếp sống vừa qua, khi chấm dứt, 
chuyển lại tất cả bản chất và đặc tánh đã thâu thập cho chập 
tư tưởng nối tiếp, tức là chập tư tưởng đầu tiên của kiếp tái 
sanh gọi là Patisandhi vinnana, thức tái sanh. 


Bây giờ, nếu lúc lâm chung, người kia đang ôm ấp 
một ước vọng thấp hèn hay có một tư tưởng hoặc một hành 
động tương xứng với loài thú thì nghiệp xấu sẽ tạo điều kiện 
đề cho người ấy tái sanh vào cảnh giới thú. Cái nghiệp lực đã 
biểu hiện dưới hình người sẽ biểu hiện dưới hình thức một 
con thú. Như vậy không có nghĩa là tất cả những nghiệp tốt 


79 


đã tạo trong quá khứ đều mất. Nghiệp tốt ấy vẫn còn tiềm 
tàng và chờ cơ hội thuận tiện để lộ xuất. Trong trường hợp kê 
trên, sau khi chết thú có thê nhờ nghiệp tốt quá khứ, tái sanh 
trong cảnh người. 


Tiến trình tư tưởng cuối cùng không hắn phải tùy 
thuộc nơi hợp thành lực của các hành động trong đời sống. 
Theo thông thường, một người tốt thì tái sanh trong cảnh tốt, 
người xâu trong cảnh xâu. Tuy nhiên trong vài trường hợp 
đặc biệt, chuyện bất ngờ có thể xảy ra. 


Thí dụ như hoàng hậu Malika đã sống đời hiền lương 
đạo đức nhưng vì lúc lâm chung đã xảy ra một tư tưởng 
không lành nên phải tái sanh vào cảnh khổ. Tuy nhiên, nhờ 
nghiệp tốt mạnh, bả chỉ sống trong cảnh khô vài ngày thôi. 

Ta tự hỏi: “Có thể biện giải điều này không?” 

Nếu vì một sự khiêu khích nào, một gã kia vốn hiền 
lương đạo đức lại lỡ tay giết người, tức nhiên là gã ây phải 
mang tội sát nhần. Những hành động tốt của gã ấy trong quá 
khứ chắc chắn sẽ trồ sanh quả lành, nhưng nghiệp ác gây ra 
không vì đó mà mắt hậu quả. Nếu năng lực của nghiệp lành 
mạnh hơn năng lực của nghiệp ác thì quả ác bị quả lành lắn át 
mà không phát hiện được đầy đủ. Dù sao đương sự cũng phải 
gặt hái phần ác quả do nghiệp lực hướng chuyển đến cảnh 
giới của nhóm tội nhân, một nơi không thích hợp với bâm 
tánh hiền lành sẵn có của đương sự. Ta có thể tưởng tượng 
một hành động cô luân làm mắt giá trị một người cao quý đến 
mức nào! 


Ngày kia có hai vị tu sĩ khổ hạnh tên Punna và Seniya 
một người tu ép xác, sông như loại bò và một người như loại 
chó, đên viêng Đức Phật và hỏi Ngài vê tương lai của mình. 


Đức Phật trả lời: 


S0 


“Trên thế gian này có người cố gắng ép xác sống 
hoàn toàn và thường xuyên như chó, luyện tập thói quen, tâm 
địa và cử chỉ như chó. Người sống thường xuyên với thói 
quen, tâm địa và cử chỉ như chó, sau khi chết sẽ tái sanh giữa 
loài chó. Nếu người ấy tin tưởng rằng: “Do nơi lối sống khắc 
khổ và cao quý này, ta sẽ trở nên một vị Trời hay một dạng 
thần linh khác”. Thì chắc chắn đó là một sự lầm lạc. Đối với 
người lầm lạc như thế Như Lai tuyên bố rằng trong tương lai 
họ sẽ gặt hái một trong hai trạng thái, cảnh khổ hoặc cảnh thú. 
Như vậy nếu không tái sanh vào khổ cảnh, người tu khổ hạnh 
sống hoàn toàn như chó sẽ tái sanh làm bạn với chó.” 


Cùng thế ấy Đức Phật tuyên bố rằng, người tu khổ 
hạnh sông hoàn toàn và thường xuyên như loại bò, sau khi 
chêt sẽ tái sanh giữa đám bò. 

Vậy, trong sự tiến hóa của chúng sanh có thể có 
nghiệp đưa xuông. Ngược lại, cũng có nghiệp đưa lên. 


Thí dụ như lúc chết, một con thú có thể nảy ra một 
bản năng lành. Bản năng lành này có thê đưa đến sự tái sanh 
vào cảnh người để thọ hưởng quả lành. Bản năng cuối cùng 
của thú không phải hoàn toàn tùy thuộc nơi một động tác bởi 
vì theo thường, bản năng của một loài thú rất chậm chạp và 
thú khó có thể hành thiện. Bản năng cuối cùng của thú tùy 
thuộc nơi một vài động tác lành trong quá khứ xa xôi của 
vòng luân hồi vô tận. Vậy, trong phút chết, thú có thể hồi nhớ 
lại những cảm xúc hay hình ảnh khả dĩ đưa đến sự tái sanh 
trong cảnh người. 


Một văn hào Pháp, Poussin, hình dung sự kiện này 
xuyên qua định luật truyền thông: 

“Một người có thê giống ông nội mà không giống cha. 
Căn nguyên của chứng bịnh đã thâu nhập vào cơ thê của tô 


S1 


tiên và qua mấy thế hệ vẫn tiềm tàng không xuất hiện. Nhưng 
có thê bông nhiên biêu hiện thật sự”. 


xXXx 


Giáo lý Nghiệp Báo và Tái Sanh thật là phức tạp. 


Từ đầu chúng ta đến? Ta sẽ đi đâu? Và chừng nào đi? 
Ta nào biệt. Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điêu chắc chăn. 


Tài sản, sự nghiệp mà ta triều mến bao nhiêu, thân 
bằng quyến. thuộc mà ta yêu quý bao nhiêu sẽ không đi theo 
ta. Chắc chắn như vậy, cho đến cái thể xác này mà ta gọi là 
của ta cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó sẽ trở vê với cát bụi. 
Danh vọng hảo huyền, vinh quang trống rỗng, tất cả tiêu tan 
theo mây gió. 


Vẫn một thân một mình chúng ta phiêu bạt trong cơn 
bão bùng, giữa đại dương của vòng luân hồi, trôi dạt đó đây 
theo cái nghiệp, xuất hiện ở đây dưới hình thú hay người, ở 
kia như Chư Thiên hay Phạm Thiên. 


Chúng ta gặp nhau rồi ra đi, có thể sẽ còn gặp nhau 
trở lại, nhưng sẽ không nhận ra nhau. Khó tìm ra một chúng 
sanh mà trong vòng luân hồi vô tận chưa là cha, là mẹ, là chị, 
là con của chúng ta. 


_—_ Đức Phật dạy rằng nêu có người chặt hết cây cỏ của 
xứ Ấn Độ gom lại thành đống rồi nhặt lên từng món mà nói 
đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi thì có thể nhặt hết đống 
kia mà chưa kể hết tất cả các bà mẹ của mình. 


Trên bước viễn du trong vòng luân hồi sự liên lạc 
giữa chúng sanh thật là mật thiệt. 


82 


Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng 
tận mà chúng ta phải trải qua trong quá khứ như Đức Phật 
nhắc lại như sau: 


“Nếu có thê gom lại xương của một người trong vòng 
luân hồi và nếu xương ây còn nguyên vẹn thì nó sẽ như một 
thạch trụ, một chồng, một đống không lồ bằng quả núi 
Vepulla”. 


“Đã lâu rồi con đau khổ vì cái chết của một người cha, 
người mẹ, người con, người anh, người chị và trên con đường 
dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong 
cuộc hành trình xa côi. Nước mắt đã rơi còn nhiều hơn nước 
trong bốn biển”. 


“Đã lâu rồi máu của con đã đồ giọt khi bị chặt đâu 
trong những kiếp sông dưới hình thức bò, trâu, cừu, dê...” 


“Đã lâu rôi con đã bị câm tù vì tội trộm cắp cướp giựt 
hay dâm loàn và bị hành quyêt. Trong cuộc hành trình xa xôi 
máu con đã đô ra còn nhiêu hơn nước trong bôn biên”. 


“Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao là đau 
khổ, biết bao là bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choáng 
đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu lắm rồi con bất mãn với 
bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá 
đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường 
khác đề lánh xa tất cả”. 


83 


VẤN ĐÈ NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH ĐÓI VỚI 
NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 


Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh là căn bản của triết 
học Platon. Con người phải trải qua một “chu kỳ của sự cần 
thiết”. Tội lỗi mà con người gây ra ở phân thân nửa đầu tiên 
của cuộc hành trình, con người phải trả trong phần phân thân 
nửa sau. Trong quyền “Republic” Nghiệp Báo được biều hiện 
trong nhân vật Lachessi, con gái của “sự cần thiết” mà chúng 
sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thao vào. Orphée chọn 
hình thể một con thiên nga. Thesitas chọn con dã nhân, 
Agammemnon chọn con ó. Cùng một lối ấy vài con thú trở 
thành người rồi lại thành một người khác nữa. Người bất 
công trở thành man rợ, người công bình trở nên văn minh lịch 
sự. 


Trong thời kỳ tiền chiến của dân tộc Ba Tư, sự Sặp gỡ 
giữa Đông và Tây tạo nên cuộc cách mạng chống đối Thé- 
Mạt-Luận (eschatology — luận về cứu cánh tối hậu của loài 
người sau khi chết và sau khi tận thế) giản dị của Homere và 
con người bắt đầu tìm một giải thích sâu hơn về đời sống. 
Cũng nên ghi nhận răng cuộc tìm kiếm ấy khởi đầu do những 
người Hy Lạp cùng Tiểu-Á-Tê-Á, mà những người này lại 
chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. 


Theo lời người chép lại tiểu sử của Pythagore, ông 
sanh vào 550 trước D.L tại đảo Samos. Ông du lịch rất nhiều 
và đã nghiên cứu giáo lý của người Ấn. Chính Pythagore đã 
truyền dạy thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh cho người phương 
Tây. 

Trong quyền “Những Tư Tưởng Gia Vĩ Đại” sử gia 
Garbe viết rằng: 


34 


“Thật không phải quá đáng khi quả quyết rằng nhờ sự 
trung gian của người Ba Tư mà những người Hy Lạp hiểu kỳ 
đông thời với Đức _Phật....đã thâu thập những kiến thức ít 
nhiễu chính xác về thời kỳ văn hóa cực thịnh của phương 
Đồng ”. 


85 


THUYÉT TÁI SANH DƯỚI MẮT NHỮNG TRIÉT GIA 


Bhagavad Gita: 


“Cũng như người kia vứt bỏ bộ quản áo cũ đề mặc y 
phục mới vào, người nọ rời bỏ thê xác quả cũ đề nhập vào 


” 


một thân hình mới ”. 


“Con người sanh ra chắc chăn phải chết và chết rồi 
chăc chăn sẽ tải sanh ”. 

Herodote: 

“Người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ rương rằng 
linh hôn cua con người là trường tôn bát diệt. Khi thê xác bị 
húy hoại thì lĩnh hôn sẽ nhập vào một xác thân khác săn sàng 
đón nhận ”. 

Pythagore: 

“Tất cả đêu có linh hôn, tất cả linh hôn thênh thang 
quanh quân trong thê gian và điên tiên theo ý chỉ hay định 
luật trường cửu ”. 

Platon: 


“Linh hồn thọ hơn thể xác. Linh hồn liên tục sanh rồi 
tái sanh, tái sanh trở lại trên thê gian ”. 


Ovide: 


“Cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rích nằm 
trong hình thức mới, cũng như người tạ thay một bộ y phục, 
và trong những bộ áo khác nhau, bị đẩy đưa từ nơi này đến 
nơi khác, linh hôn vẫn là một, chỉ có hình thể đổi mới ”. 


*Ƒà cũng như loại sáp mêm dẻo mà người ta đồ vào 
khuôn, mặt sáp sẽ ghi nhận hình ảnh của cái khuôn, cùng một 


86 


lúc hình ảnh cũ bị xóa bỏ. Chỉ có hình thức biến đổi, sáp vẫn 
là sáp ”. 

“Như vậy được sanh ra là bắt đâu trở thành một cái 
gì mới, khác hơn cái trước. Và những hình thức mới ấy cũng 
biến đổi nữa. Không có cái gì giữ nguyên vẹn hình thể mà 
không liên tục thay hình đổi dạng”. 


Schopenhauer: 


“Ta thấy rằng thuyết luân hồi khởi xuất từ thưở sơ 
khai. Trong thời kỳ vàng son của nhân loại, luôn nhân rộng 
trong dân gian, được coi là tín ngưỡng của phần lớn và cũng 
là giáo lý của tất cả các tôn giáo, từ tín ngưỡng của người 
Do Thái và hai tôn giáo xuất xứ từ hình thức thực tế, tế nhị 
của tín ngưỡng ấy. Các thuyết luân hôi đã biến chuyển đến 
rất gân chân lý mà Phật Giáo đề cập. Như vậy trong lúc Cơ 
Đốc Giáo tự an ủi với ÿ trởng sẽ tự gặp trở lại trong một thể 
gian khác và trong thể gian ấy sẽ tìm lại trọn vẹn nhân cách 
của mình và cũng sẽ tự nhận ra tức khắc, thì theo các tôn 
giáo khác, sự gặp trở lại đã diễn tiến nhiều lẫn nhưng ta 
không nhận thức được. Trong những kiếp tái sanh liên tục tái 
diễn, những người đã có liên quan mật thiết hoặc có tiếp xúc 
ngay với nhau sẽ gặp lại trong một kiếp sống vị lai, cũng lại 
có sự liên hệ với nhau hoặc y hệt hoặc tương tự và những 
tình cảm, thiện hay ác đối với nhau như trong kiếp sống này”. 


“Cũng như đã ghỉ chủ trong kinh Phệ Đà và tắt cả 
các kinh sách khác ở Ấn Độ, thuyết luân hôi được xem là nễn 
tảng của Bà-La-Môn-Giáo và Phật Giáo. Cho đến nay mỘt 
phần lớn các dân tộc Á Đông không phải Hồi Giáo, hơn phân 
mửa nhân loại, vẫn tin trởng chắc chắn thuyết luân hôi và đời 
sống thực tế hằng ngày vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
thuyết ấy, đó cũng là tin ngưỡng của người Ai Cập và từ Ai 
Cập, Orphée, Pythogore và Platon đã nhiệt thành nhận lãnh ”. 


87 


“Theo như trên, sự tín ngưỡng nơi thuyết luân hồi tự 
nó là niềm tin quả quyết tự nhiên của con người mỗi khi nghĩ 
đến cần đề này mà không bị ám ảnh trước..... ” 


(The World As WIll And Idea) 
Humc: 


“Thuyết luân hồi là hệ thống duy nhất đê cập đến sự 
vĩnh cửu trường tôn mà triết học có thể đề ÿ đến ”. 


Disraeli: 


“Không có hệ thông nào vừa giản dị vừa ít va chạm 
sự hiểu biết của ta bằng thuyết luân hồi. Thuyết ấy xem 
những đau khổ và khoái lạc trong kiếp này như sự thưởng 
phạt các hành động của ta trong một trạng thải khác ”. 


Dante: 

“Và đáy hỡi con, do nơi trọng lượng lúc chết, con sẽ 
trở lại xuống đây ”. 

Derson: 

ĐỀN Định mạng mà chúng ta phải lãnh là do chính 
nơi ta đã chuẩn bị một cách hôn nhiên, vô ý thức, trong rất 
nhiễu kinh nghiệm mà ta không thấy nổi giá trị. Có lẽ chúng 
ta còn tiẾp tục nhận lãnh định mạng ấy trong nhiều kiếp nữa, 
trước khi hoàn tát công việc trả quả ”. 

Lesling: 

“Tại sao tôi không thường trở lại đây để lãnh hộ 
những sự hiệu biết mới, những kinh nghiệm mới? Trong môi 
chuyên đi tôi có đem theo đây đủ kinh nghiệm và hiệu biết đê 
khỏi phải phiên phức trở lại không? ” 

Huxley: 


88 


“Cũng như thuyết “Tiến Hóa Luật”, thuyết chuyển 


sinh linh hôn bắt nguồn từ thực tế”. 


“Kinh nghiệm sinh sống hằng ngày làm chúng ta quen 
dân với những sự kiện được gom lại dưới danh từ truyền 
thống. Môi người chúng ta đều mang theo với mình những 
đặc điểm của cha mẹ, đôi khi của thân quyền xa xôi. Riêng về 
những thói quen, những khuynh hướng hành động mà ta gọi 
là “tánh tình ” thường được chuyển đi rất xa theo chiêu dọc 
từ ông bà xuống con cháu và chiêu ngang trong quyền thuộc. 
Như vậy ta có thể nói rằng, 1 tánh tình, tỉnh thân và tỉnh hoa 
trí thức của con người chắc chắn có thuyên chuyển từ người 
này sang người khác và từ thế hệ trước đến thể hệ sau. Bên 
trong đứa trẻ sơ đt set đã có ngủ ngầm những đặc điểm truyền 
thống và cái “ta” chỉ là một khối năng lực tiền tàng thêm 
vào chút gì thác. Nhưng tiềm năng ấy rất sớm nổi lên mặt và 
trở thành sức mạnh thật sự, một thực lực, fừ tuổi trẻ trở lên, 
biểu hiện lúc lu mờ lúc sáng tỏ, lúc yếu lúc mạnh, lúc đúng 
đăn, lúc sai lầm và mỗi lần đổi sang từ thể xác này đến một 
xác thân khác thì tâm tánh riêng biệt ấy lại bị một tâm tánh 
khác biến đổi. 

“Những triết học gia Ấn Độ gọi cái “tánh” động 
nghĩa với Karma (Nghiệp). Chính cái nghiệp chuyển từ đời 
này đến đời khác và nối liên các kiếp sông trong một chuối 
đài những kiếp chuyển sinh, và các triết học gia ấy chủ 
Irương răng trong môi kiếp sống cái nghiệp bị biến đổi 
không những do truyền thống mà còn do chính hành động 
mình. ” 

Wordworth: 

“Cái sanh của chúng ta chỉ là một giác điệp và mội 
sự lãng quên. Cái linh hồn, vì tỉnh tí của đời sống, xuất 
hiện với ta hôm nay đã có cơ sở ở một nơi nào và từ 
phương xa đến... ” 


39 


Sheiley: 

“Nếu không có lý do nào để giả thiết rằng ta đã có 
sống trước thời kỳ mà kiếp sống hiện tại bắt đầu biểu hiện 
thì cũng không thể căn cứ vào đâu để giả, thiết rằng chúng 
ta sẽ còn tiếp tục sống nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm 
dứt. ” 

Giáo sư Francis Bowen của Đại Học Đường 
Harwara viết: 

“Đời sống của chúng ta trên quả địa câu là một qui 
phạm và một sự chuẩn bị để tiễn đến một đời sống Sau này, 
cao thượng và vĩnh viễn hơn, nhưng nếu phải bị giới hạn 
trong thời gian của một kiếp sống thì thật là quá ngắn ngủi 
và hình như khó đây đủ với mục tiêu quan trọng như thế. 
Bảy mươi năm chắc chắn là không đủ để chuẩn bị cái vĩnh 
cứu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo đảm cho ta rằng giai 
đoạn tập sự của linh hôn phải bị gò bó trong thời gian hẹp 
hỏi như vậy. Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo dài 
thêm hay lập lại trong một chuỗi dài những thế hệ kế tiếp. 
Một cá tính tạo sinh khí cho một thỂ xác vô định, từ thân 
này đến thân kia và đem đến cho mỗi thể xác những kiến 
thức đã thâu lượm, tánh tình đã tạo nên, khí chất và tâm 

tính sẵn có 1rong những giai đoạn kế tiếp liễn đó. Nó không 
cân biết đến quá khứ của nó mặc dâu đang mang quá và 
Chịu ảnh hưởng sâu rộng của quá khứ áy trong thể chất 
hiện tại. Bao nhiêu đọan dài của kiếp sông quá khứ đã bị 
lãng quên hoàn toàn mặc dẫu đã góp phân quan trong vào 
việc xây dựng tâm và trí do đó có sự khác biệt giữa người 
này và người kia? Trách nhiệm của chúng ta không vì sự 
lãng quên ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vẫn chịu ảnh 
hưởng của sự lạm dụng thì giờ mặc dấu đã quên hẳn ta đã 
phung phí nó như thế nào và ở đâu. Chính đến nay chúng ta 
vẫn còn đang lập lại những quả đắng do nơi sức khỏe yếu 


90 


kém và tham vọng hư hèn của những hành động để duôi, vô 
ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên, bị lãng quên vì quá nhiễu. 

“Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một vật mới, mỗi đời 
sống phải được tạo ra hoàn toàn, thì một cách hợp lý, ta có 
thể hỏi tại sao các linh hôn có thể khác biệt nhau nhự thể từ 
lúc đâu... nếu thuyết linh hôn đi thể cũng nằm 1rong 
chương trình của một chính quyền trên thiên đàng để trị vì 
thế gian thì tất cả những thắc mắc trên đều tự nhiên được 
giải quyết ngay. Đứng về một phương diện, mọi người đêu 
được sanh vào trạng thái mà chính mình đã tạo trong lý 
lịch quá khứ của mình... Lý thuyẾt. Chủ trương rằng mình 
phải chịu hậu quả của những tội lôi mà tô tiên gây nên là 
một bài học khó... Nhưng không ai có thể phản đổi về cái 
thân phận mà chính mình đã thừa hưởng của chính mình, 
của chính cái ta của mình trong một trạng thái ở kiếp sống 
quá khứ. Cái mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến 
một đời sống khác trên quả địa câu và nếu đời sống ấy 
không được cao quý tốt đẹp hơn kiếp sống vừa chấm dứt thì 
Chính là tại fa. ” 


Tiền kiếp 
“Tôi trải mình năm dài trên bãi biển và thả hôn mơ 
mộng một không gian bé nhỏ. 
“Tôi nghe những lượn sóng to tan vỡ và gầm théi, 
“Mặt trời ở ngay trước mặt tôi. 
“Những ngón tay đen trên bàn tay đã đượi của tôi 
“Lười biếng nô đùa với cát xám, 
“Mhững lượn sóng vập vô (rường lên bãi, những 
lượn sóng rút trở về biển cả, 
“Vang động và vui vẻ, 


“Những hột cát trong và mịn, ám áp năm trên tay tôi ”. 


91 
“Cũng như những người bé nhỏ mà tôi thấy ngôi đó đây trên 
bãi biên ” 


“Những hột cát nhỏ, rực rỡ và địu dàng, chạy xuyên qua kế 


tay tôi 
“Mặt trời rọi xuống trên tất cả... ” 
“Và tôi bắt đầu mơ tưởng”. 

xXx 
“Tất cả những cái ấy trước kia là thế nào?” 
“Bao nhiêu năm rôi ” 
“Xa xôi trong đĩ vãng ” 
“Tôi đã nằm dài trên bãi biển nào mà nay tôi đã lãng quên ”. 
“Cũng như tôi đã nằm nơi đây hôm nay”. 


“Những lượn thủy triều đã vươn lên và chiếu sáng bãi cát 
cũng nhự hôm nay ”. 

“Và trong lòng bàn tay thuộc về đời thượng cổ của tôi ”. 
“Những hột cát vẫn ấm áp và mịn màng ” 

“Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây hay quê nhà tôi là thể 
nào ”. 

“Hay lúc ấy tôi gọi cái biển gâm thét vang động này bằng 
những danh từ quái gỡ man rợ nào ”. 


“Tôi chỉ biết răng lúc áy mặt trời đã rọi sáng xuống như 
hôm nay ”. 


